MỤC LỤC 


Chương I. TỨ GIÁC 

§1. Tứ giác. 7 

§2. Hình thang.. 9 

§3. Hình thang cân. 11 

§4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang.14 

§5. Dựng hình bằng thước và compa 

Dựng hình thang.:... 16 

.20 

§6. Đối xứng trục. 

22 

§7. Hình bình hành. 

25 

§8. Đối xứng tâm. 

27 

§9. Hình chữ nhật. 

§10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.30 

33 

§11. Hình thoi. 

§12. Hình vuông. 36 

39 

Ôn tập chương I. 

Hướng dẫn giải một số bài tập chương I. ^ 

Chương II. ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 

65 

§1. Đa giác - da giác đều. 

67 

§2. Diện tích hình chữ nhật.. 

, - .69 

§3. Diện tích tam giác. 


5 























§4. Diện tích hình thang. 7 ỵ 

§5. Diện tích hình thoi. 72 

§ 6 . Diện tích đa giác. 74 

Ổn tập chương II. 70 

Hướng dẫn giải một số bài tập chương II. 79 

Chương III. TAM GIÁC ĐỔNG DẠNG 

§1. Định lý Ta-lét trong tam giác. 93 

§2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét. 95 

§3. Tính chât đường phân giác của tam giác.98 

§4. Khái niệm tam giác đồng dạng. 100 

§5-6-7. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.103 

§ 8 . Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. 108 

Ôn tập chương III. 111 

Hướng dẫn giải một số bài tập chương III... 115 

Chương IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG - HÌNH CHÓP ĐỂU 

I. Hình hộp chữ nhật.. 

II. Hình lăng trụ đứng. 140 

HI. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều.142 

Ôn tập chương IV... 147 

Hướng dần giải một số bài tập chương IV. 151 

On tập cuối năm. 153 


Chương I 


TỨ GIÁC 


§1. TỨ GIÁC 

a. HIẾN rHỨC CầN NHỚ 



© Định nghĩa 


- Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó 
bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường 
thẳng (Hình a, b, c). 

_ Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là 
dường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác (Hình a) 



(D Tổng các góc của một tứ giác 

Định lý: Tổng bốn góc của một tứ giác bằng 360" 

ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

7 . Hình vẽ nào dưới đây là hình tứ giác lồi. 



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

A. Hình 1 B. Hình 2 c. Hình 3 D. Hình 4 


• Chú ý: Từ nay, khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm thì ta 
hiểu đó là tứ giác lồi. 








































2 .. Câu nào sau đây đúng 

A. Tổng các góc của một tứ giác bằng 360° 

B. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác đó. 
c. Tổng các góc ngoài của tứ giác bằng 360° 


D. A), B), C) đều đúng. 

3 . Với hình vẽ đã cho, ta có : 

A. D = 70° B. D = 80° 

c. D = 90° D. D = 100° 

4 . Với hình vẽ đã cho, ta có : 

A. nỊ = 50° B. Nỉ = 55° 

c. Nj = 60° D. $1 = 70° 

5 . Cho tứ giác ABCD có Â = 80° ; B 

Câu nào sau đây đúng : 

A. c = 80° ; D = 20° 
c. c = 110° ; D = 50° 


B 



100° và c - D = 60°. Tính góc c và D 

B. c = 100° ; D = 40° 

D. c = 120° ; D = 60° 


6. Cho tứ giác IHGK có ỉ = K = 90°, H = 140° . 


Câu nào sau đây sai : 

A. G = 50° B. IH 1IK c. IK 1 KG D. IH // KG 

7 . Cho tứ giác MNPQ có MN = MQ ; PN = PQ và M = 60°. 

Câu nào sau đây sai : 

A. AMNQ là tam giác đều B. MP là đường trung trực của NQ 

c. AMNP = AMQP D. A và c đúng, B sai 

8. Cho tứ giác ABCD (AB // CD và AB < CD) có Â = 90°, B = 135° . Gọi M 
là giao điểm của hai tia DA và CB. 

Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. AABM là tam giác cân B. AABM là tam giác vuông 

C. AABM là tam giác vuông cân D. AABM là tam giác đều 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Câu 

c 

D 

B 

c 

D 

A 

D 

c 


8 


§2. HÌNH THANG 

a. KIẾN THỨC CầN NHỞ 


A cạnh đáy g 


© Định nghĩa 

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. 

* Hai cạnh đối song song gọi là hai đáy. 

* Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên. 

© Nhận xét 

* Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên 




D H cạnh đáy 


bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau. 

* Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên 
song song và bằng nhau. 


• ABCD là hình thang (AB // CD) 

• AD//BC 


A cạnh đáy B 


AD = BC 
AB = CD 


--H—-- c 

Ư cạnh đáy 


• ABCD là hình thang (AB // CD) 

• AB = CD 


AD//BC 
AD = BC 


(Dlĩình thang vuông 


• Định nghĩa : Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông 

V— 


ABCD (AB//CD) 
Â = 90° 





ABCD là hình thang vuông. 

Hệ quả: Trong hình thang vuông cạnh bên vuông góc với cạnh đay 
và cũng là đường cao. 


. Q 




































ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đứng 


9. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â = 130°, B - c = 40° . 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 0 = 110° B. c = 70° 

c. D = 50° D. A), B), C) đều đúng 

10. Cho hình thang ABCD (AB // CD). 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Â + B = c + D B. Â + c = ồ + D 

c. Â + D = B + C D. A), B), C) đều sai 

11. Cho hình thang MNPQ (MN // PQ) và N - p = 80° . 

Câu nào sau đây đúng : 

A. N = 130°, p = 50° B. N = 160°, p = 80° 

c. N = 150°, p = 70° D. A), B), C) đều sai 

12. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = AD, D = 60° (CD > BC). 
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống : 

A. □ Ầ = 120° 

B. PJ AABD là tam giác vuông 

c. QJ BD là tia phân giác của góc ABC 

D. DB là tia phân giác của góc ADC 

13. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â = 90°,c = 60°, AB = 12cm, 
CD = 18cm. Độ dài cạnh BC là : 

A. lOcm B. 12cm c. 6Võ cm D. 12V2cm 

14. Với hình thang ABCD có các điều kiện như bài 13 thì độ dài 
cạnh AD là : 

A. O.ÕCIU B. lOcm c. 10,4cm D. 12,5cm 


15. Cho hình thang ABCD có Ã = 90 “, AB = AD = 15cm, đương chéo 
■ ~ u ang góc vối cạnh bên BC. Tính CD (kết quả lấy đến chữ số hàng đơn 
Câu nào sau đây đúng : 


A. CD = 30cm B. CD = 36cm 

c. CD = 40cm D. A), B), C) đều sai 

ĐÁP ÁN 


Bài 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Câu 

D 

c 

A 

X 

B 

c 

A 


12 . A. 


Đ 


B. 


s 


c. 


Đ 


§3. HÌNH THANG CÂN 

a. KIẾN THỨC CầN NHỞ 

© Định nghĩa 

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. 

_ (Ầ = B A B 

ABCD là hình thang cân (AB // CD) « u _ g 

© Tính chất 
* Định lý 

a) Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau. 

b) Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau. 

_ [AD = BC 

ABCD là hình thang cân (AB // CD) 0 1AC = BD 

© Dấu hiệu nhận biêt hình thang cân 

Có hai dấu hiệu dể nhận biết một hình thang cản : 

a) Hình thang có hai góc kề một đáy băng nhau. 

b) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau. _ 









































ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


16. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có Â = 135°, vẽ AH và BK 
vuông góc với CD (H và K thuộc CD). 

Câu nào sau đây đúng : 

A. c = D = 45° B. AAHD là tam giác vuông cân 

c. DH = CK D. A), B), C) đều đúng 

17 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) có c = D . 

Câu nào sau đây sai : 

A. Ấ = Ồ B. AC = BD 

C. AD = BC D. A), B), C) đều sai 

18. Cho hình thang cân MNPQ (MN // PQ và MN < PQ). Gọi o là giao 
điểm của hai tia QM và PN. 

Cậu nào sau đây đúng : 

A. AOMN là tam giác vuông B. AOMN là tam giác đều 

C. AOMN là tam giác cân D. AOMN là tam giác vuông cân 

19. Cho tứ giác IKEF có Ĩ + Ễ = Ĩ + F = 180° . 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Tứ giác IKEF là hình thang cân 

B. Tứ giác IKEF là hình thang vuông 
c. A) và B) đều đúng 

D. A) và B) đều sai 

20 . Gọi M là điểm tùy ý trên cạnh BC của tam giác đều ABC (M * B, C). 
Từ M vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC ở N, từ N vẽ đường 
thẳng song song với BC cắt AB tại p. Trong hình vẽ có bao nhiêu hình 
thang cân ? 

A * 1 B. 2. c. 3 D. 4 

21 . Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có Â = 135°, AB = I5cm, 
đường cao AH = lOcm. Độ dài cạnh CD bằng : 

A. 26cm B. 28cm c. 35cm D. 40cm 

22 . Ba bạn Hồng, Hải, Hà đã khẳng định như sau : 

Hồng : Hai đường chéo của hình thang cân thì bằng nhau 


12 


Hải : Hai đường chéo của hình thang cân thì vuông góc với nhau 
Hà : Giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên đường 
trung trực của hai cạnh đáy. 

Theo em, bạn nào khẳng định đúng 

A. Cả ba bạn đều đúng B. Hồng và Hải đúng 

c. Hải và Hà đúng D. Hồng và Hà đúng 

23 Cho hình thang cân ABCD (AB // CD và AB < CD), gọi I là giao điểm 
’ của hai tia DA và CB. Qua I vẽ đường thẳng xy 1 AB tại M, xy cắt CD tại N. 

Câu nào sau đây đúng nhất. 

A. xy -L CD 

B. MA = MB và NC = ND 

c. xy là đường trung trực của AB và CD 
D. A), B), C) đều đúng 

24 . Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Qua B kẻ đường thẳng song song 
với AC cắt đường thẳng DC tại E. ABDE là tam giác gì ? 

Câu nào sau đây đúng. 

A. Tam giác vuông B. Tam giác đêu 

c. Tam giác cân D. Tam giác vuông cân 

ĐÁP ÁN __ 


Bài 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Câu 

D 

D 

c 

A 

B 

c 

D 

D 

c 


13 





















§4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 
CỦA HÌNH THANG 

n. KIẾN THỨC caN NHỚ 


(Đ 


Đường trung bình của tam giác 

• Định lý 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và 
song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba. 

■ A 


Tam giác ABC 


j DA = DB 
[DE // BC 


=> EA = EC 



• Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung 
điểm hai cạnh của tam giác. A 

m , í DA = DB 

Tam giác ABC có ị _ 4 _ 

[EA = EC 

=> DE là đường trung bình của tam giác ABC ® 


• Định lý 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ 
ba và bằng nửa cạnh ấy. 


r DA = DB và EA = EC 

í DE // BC 

Tam giác ABC có 1 . , _ __ , N , => 

l(thì DE là đường trung bình) 

DE = ^BC (H ' a) 

2 


(D Đường trung bình của hình thang 

• Định lý 3: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình 
thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai. 


ABCD là hình thang 
EA = ED 

EF // AB ; EF // CD ^ FB = FC 




(H.b) 



- - Định nghĩa: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối 

trung điểm hai cạnh bên của hình thang. 

ABCD là hình thang 

ÍEA = ED EF là đườn g trung bình của ABCD (H.b) 

Ịfb = fc 

. Định lý 4: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy 
và bằng nửa tổng hai đáy. 


f ABCD là hình thang 

EF // AB ; EF // CD 

\ => 

^ AB + CD < H -W 

1 EF là đường trung bình 

1 EF = 2 


ữ. ữài Tập 


25 . 


26 . 


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A 


Hình vẽ bên cho biết : AM - MB - 10 và 
MN // BC. Giá trị của X trên hình là : 

A. X = 10 B. X = 15 

c. X = 20 D. X = 25 



Cho tam giác ABC có chu vi là 140cm. Gọi M, N, p lần lượt là trung 
điểm của các cạnh AB, AC, BC. Tính chu vi của tam giác MNP. 

Kết quả nào sau đây đúng : 


A. 50cm B. 55cm c. 68cm D. 70cm 

27 . Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 60cm. AC = 80cm. Gọi E và F 
là trung điểm của AB và AC, thì độ dài của EF là : 

A. 50cm B. 58cm • c. 64cm D. 70cm 


28 . Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M và N là trung điểm của AD và 
AC, đường thẳng MN cắt BC tại I. 

Câu nào sau đây sai : 


A. 


c. 


MI // AB 

A/rĩ AB + CD 
MI =--- 


B. IB = IC 

D. A), B) đúng, C) sai 


2 


15 





















































29. Hình vẽ cho biết : 

ABCD là hình thang, MA = MD, 
NB = NC, AB = 8cm, MN = llcm. 
Độ dài cạnh CD là : 

A. lOcm B. 12cm 

c. 14cm D. 15cm 

30 . Hình vẽ bên cho biết : MN // PQ 
EI = lOcm ; PQ = 14cm. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. X = 8cm ; y = llcm 

B. X = 8cm ; y = 12cm 
c. X = 9cm ; y = 13cm 
D. X = 6cm ; y = 12cm 
ĐÁP ÁN 


A 8cm B 



; ME = EF = FQ ; NI = IH = HP 
M X N 



Bài 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Câu 

B 

D 

A 

D 

c 

B 


§5. DựNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA 
DựNG HÌNH THANG 

n. KIẾN mrc enn NHỚ 

© Các phép dựng hình cơ bản bằng thước và compa 
Với thước kẻ ta có thể : 

— Vẽ được đường thẳng khi biêt hai điểm của nó. 

- Vẽ đoạn thẳng khi biết hai đầu mút. 

- Vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia. 

Vởi compa ta có thể vẽ được đường tròn khi biết tâm và bán kính của nó. 


16 


(D Các bài toán dựng hình cơ bản 

Với thước và compa, ta có thế dựng được các hình : 

a) Dựng đoạn thẳng bằng đoạn thẳng cho trước. 

b) Dựng một góc bằng một góc cho trước. 

c) Dựng đường trung trực của một đoạn thẳng, dựng trung điểm cua 
đoạn thẳng cho trước. 

d) Dựng tia phân giác của góc cho trước. 

e) Qua một điểm cho trước, dựng đường thẳng vuông góc với một đường 
thẳng cho trước. 

g) Qua một điểm cho trước nằm ngoài một đường thẳng cho trước dựng 
đường thẳng song song với đường thẳng ấy. 

h) Dựng tam giác khi biết : * 3 cạnh 

* 2 cạnh và góc xen giữa 

* 1 cạnh và hai góc kề cạnh ấy 

(D Giải bài toán dựng hình 

Giải bài toán dựng hình nói chung có 4 bước : 

a) Phăn tích 

Giả sử bài toán đã dựng, ta có một hình thỏa mãn các yêu cầu của 
đầu bài. Trên cơ sở hình đó, ta phân tích để tìm ra mối liên hệ giữa 
các yếu tố đã biết với các yếu tố cần dựng. 

b) Cách dựng 

Nêu thứ tự thực hiện các phép dựng cơ bản để dựng hình cân phai 
dựng theo yêu cầu của đầu bài. 

c) Chứng minh 

Chứng tỏ răng hình vừa dựng thỏa mãn các yêu cầu của đầu bài. 

d) Biện luận 

Tùy vào điều kiện đã cho trong giả thiết nêu lên khi nào thì dựng 
được hình đã cho và khi dựng được thì có bao nhiêu hình thỏa mãn 
đề bài. 

Chú ý 

— Để một tam giác là dựng được (hoặc xác dịnh) thì cân biet 3 yeu to, 
trong đó yếu tô góc không được quá 2. 

’ THỮVỈỆN TÌNH BÌNH ThŨạN 17 









































- Để một tứ giác là dựng được thì cần biết 5 yếu tố, trong 

đó yếu tô' 

góc không được quá 3. 


* Đặc biệt: Để dựng được một hình thang thì phải biết 4 yế 

u tố, trong 

đó yếu tố” góc không được quá 2. 



ii. ữài Tập 


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

31 . Câu nào sau đây đúng : ' 

A. Với thước, ta có thể vẽ được một đoạn thẳng khi biết hai đầu mút 
của nó 

B. Với thước, ta có thể vẽ được một tia khi biết gốc và một điểm của tia 

c. Với compa, ta có thể vẽ được một đường tròn khi biết tâm và bán 
kính của nó. 

D. A), B), C) đều đúng. 

32 . VỚI thước và compa, bạn Tâm đã trình bày cách dựng đường trung trực 
của đoạn thẳng AB như sau : 

Bước 1. Dùng thước dựng đoạn thẳng AB 

Bước 2. Dùng compa dựng hai cung tròn tâm A và B sao cho chúng cắt 
nhau tại hai điểm c và D. 

Bước 3. Dùng thước kẻ đường thẳng qua c và D thì đường thẳng CD là 
đường trung trực của đoạn thẳng AB cần dựng. 

Theo em, bạn Tâm nêu cách dựng đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ? 

A. Ba bước đều đúng B. Ba bước đều sai 

c. Sai từ bước 2 D. Sai từ bước 3 

33 . Xét bài toán “Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh BC = 5cm, 

B - 70 . Hãy săp xêp các ý sau một cách hợp lí để có cách dựng của bài 

toán trên. 

(1) Dựng tia Cy vuông góc với Bx tại A 

(2) Dựng đoạn thẳng BC = 5cm 

(3) Dựng tia Bx tạo với BC một góc CBx = 70° 

m; 


18 


(4) AABC là tam giác cần dựng 
Cách sắp xếp nào sau đây hợp lí : 

A. (8) ; (2) ; (1) ; (4) B. (2) ; (3) ; (1) ; (4) 

c. (2) ; (1) ; (3); (4) D. (1) ; (3) ; (2) ; (4) 

24 . Xét bài toán “Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biêt AB = AD = 3cm ; 
AC = CD = 5cm”. Hãy sắp xếp các ý sau một cách hợp lí đê có cách 

dựng bài toán trên. 

( 1 ) Qua A dựng tia Ax // DC, Ax nằm trong nửa mặt phẳng bờ là đường 
thẳng AC không chứa điểm D 

(2) Dựng AADC với AD = 3cm, AC = CD = 5cm 

(3) Dựng cung tròn tâm A bán kính 3cm cắt tia Ax tại B 

(4) Nối B với c ta được ABCD là hình thang cần dựng 
Cách sắp xếp nào sau đây hợp lí : 

A. (1) ; (3) ; (2) ; (4) B. (1) ; (2) ; (3) ; (4) 

c (2) ; (3) ; (1) ; (4) D. (2) ; (1) ; (3) ; (4) 

35. Xét bài toán “Dựng hình thang ABCD. Biết D = 90° đáy CD = 4cm 
cạnh bên AD = 3cm, cạnh bên BC = 4cm”. Hãy sắp xếp các ý sau một 
cách hợp 11 để có cách dựng của bài toán trên. 

(1) Dựng cung tròn tâm c, bán kính 4cm, cung này cắt Ax tại B 

(2) Dựng tam giấc ADC vuông tại D có AD = 3cm ; CD = 4cm 

( 3 ) Qua A dựng tia Ax // DC, Ax nằm trong nửa mặt phẳng bà là đường 
thẳng AC chứa điểm D 

(4) Nối B với c ta được ABCD là hình thang vuông cần dựng. 

Cách sắp xếp nào sau đây hợp lí : 

A. (2) ; (3) ; (1) ; (4) B. (1) ; (3) ; (2) ; (4) 

c. (3) ; (1) ; (2) ; (4) D. (2) ; (1) ; 3) ; (4) 

ĐÁP ÁN 


Bài 

31 

32 

33 

34 

35 

Câu 

D 

c 

B 

D 

A 


19 




















§6. ĐÔI XỨNG TRỤC 

a. KỈẾN THỨCCầN NHỚ 


ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHAT 

HÌNH MINH HỌA 

© Hai điểm đôi xứng qua một 
đường thẳng 

• Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối 
xứng với nhau qua đường thẳng 
(d) nếu (d) là đường trung trực 
của đoạn thẳng nối hai điểm đó. 

• Quy ước: Nếu điểm B nằm trên 
đường thẳng (d) thì điểm đôi 
xứng với B qua đường thẳng (d) 
cũng là điểm B. 

Ảm 

1 

1 (d) 

A" 

(d) là trung trực c 

o A và A’ đối xứi 

ủa AA’ 

Ìg nhau qua (d) 

© Hình đôi xứng qua một 
đường thẳng 


* Định nghĩa: Hai hình gọi là đối 
xứng với nhau qua đường thẳng 
(d) nếu mỗi điểm thuộc hình này 
đối xứng với một điểm thuộc 
hình kia qua đường thẳng (d) và 
ngược lại. 

* Đường thẳng (d) gọi là trục đối 
xứng của hai hình đó. 

* Nếu hai hình đối xứng với nhau 
qua một đường thẳng thì chúng 
bằng nhau. 

ị £ t (d) 

Nếu A và A’ ; c và ơ ; B và B’ đối 
xứng nhau qua đường thẳng (d) thì : 

• Hình ABC và A’B’Ơ đối xứng 
nhau qua (d). 

• (d) gọi là trục đối xứng của hình 
ACBB’ƠA\ 

• WÁABC) = 7AA’B’Ơ) 

(D Hình có trục dối xứng 

• Định nghĩa: Đường thẳng (d) gọi 
là trục đối xứng của hình lf> nếu 
điểm đối xứng với mỗi điểm 
thuộc hình 1C> qua đường thẳng 
(d) cũng thuộc hình lf>. 


A 

1 

D H 


20 


r Trong trường hợp này ta nói 


Tam giác ABC cân tại A 

hình 1C> có trục đối xứng. 


AH là đường cao 


=> AH là trục đối xứng của tam giác ABC. 


Ta nói tam giác ABC cân tại A là 


hình có trục đối xứng. 


ữ. Mĩ Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


36 . Với hình vẽ bên. Hãy cho biết câu nào sau đây sai : 

A 


A. Hai điểm A và B đối xứng nhau 


qua đường thẳng d 


R. Hai điểm A và c đối xứng nhau d 0 

n \l 

qua đường thẳng d 


c. Hai điểm A và B đối xứng nhau 


qua điểm 0 

B c 


D. Hai điểm A và c đối xứng nhau qua điểm I 

37 . Cho tam giác ABC cân tại A, có các đường cao AA, BB’ và cơ. Trục đối 
xứng của AABC là : 

A. Đường cao AA’ B. Đường cao BB’ 

c. Đường cao cơ D. Hai đường cao BB’ và cơ 

38 . Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Qua o là giao điểm của hai 
đường chéo AC và BD, vẽ đường thẳng di vuông góc với cạnh AB và vẽ 
đường thẳng d 2 song song với hai đáy. Trục đối xứng của hình thang 
cân ABCD là : 

A. Đường thẳng AC B. Đường thẳng BD 

c. Đường thẳng di D. Đường thắng d 2 

39 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â = 90° ; AB = 5cm ; 
AD = 4cm ; CD = 8cm. Gọi B’ là điểm đối xứng của B qua A và ơ là 
điểm đối xứng của c qua D. Độ dài của đoạn B c là : 

A. 3cm B. 6cm c. 2cm D. 5cm 


































40. Cho góc xOy có sô đo 40°. A là điểm nằm trong góc xOy, gọi B là điểm 
đôi xứng của A qua Ox và c là điểm đô'i xứng của A qua Oy. Sô' đo của 
góc BOC là : 

A. 40° B. 60° c. 80° D. 100° 

ĐÁP ÁN 


Bài 

36 

37 

38 

39 * 

40 

Câu 

B 

A 

c 

D 

c 


§7. HÌNH BÌNH HÀNH 

B. KIẾN THỨC CBN NHỚ 

© Định nghĩa 

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đôi song song. 

(D Tính chất 

Trong một hình bình hành thì : 

a) Các cạnh đôi bằng nhau. 

b) Các góc đô'i bằng nhau. 

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 


GT 

ABCD là hình bình hành 

AC ; BD cắt nhau tại 0 

KL 

AB = CD ; AD = BC 


Ã = c ; B = D 


OA = oc ; OB = OD 


(D Các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành 

1) Tứ giác có các cạnh đốì song song là hình bình hành. 

2) Tứ giác có các cạnh đôi bằng nhau là hình bình hành. 



" 3 ) TiTgiác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành. 

4 ) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành. 

5 ) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là 

hình bình hành. _ ~ _ 

ữ. MI Tập 

Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng 

41 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành 

B. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành 
c. Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau là hình bình hành 

D. Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa song song vừa băng nhau la 
hình bình hành 

42 . Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hanh 

B. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của môi dường là 
hình bình hành. 

c. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành 
D. A), B), C) đều đúng 

43 . Có mấy cách nhận biết một tứ giác là hình bình hành : 

A. 3 B. 4 c. 5 D. 6 

44 . Câu nào sau dây sai : 

A. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình bình hanh 

B. Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành 

c. Hình thang có hai cạnh đáy băng nhau là hình bình hành 

D. Hình thang có hai góc kề một đáy bù nhau là hình bình hành 

45. Cho hình bình hành ABCD, vẽ AH và CK cùng vuông góc với BD 
(H, K € BD). Gọi o là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. 

Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống 

A. □ AH // CK và AH = CK 


23 









































B. □ AK // CH và AK = CH 
c. □ OH = OK = OA = oc 
D. □ ẤHC = CKẦ, HÃK = KCH 

46. Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M, trên cạnh 
CD lấy một điểm N sao cho AM = CN. 

Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. AN // MC và AN = MC 

B. AC, BD và MN đồng qui tại 1 điểm 
c. A và B đều sai 

D. A và B đều đúng 


47 . Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có Â = 120°, kẻ BM // AD (M e CD). 
Câu nào sau đây đúng : 


A. ABCM là tam giác cân B. ABCM là tam giác đều 

c. ABCM là tam giác vuông D. ABCM là tam giác vuông cân 

48 . Cho hình bình hành ABCD, vẽ tia phân giác của góc B cắt CD tại F, tia 
phân giác của góc D cắt AB tại E. 

Câu nào sau đây sai : 

A. AAED = ACFB B. ED // BF 

c. BFDE là hình thang D. BFDE là hình bình hành 

ĐÁP ÁN 


Bài 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Câu 

D 

D 

c 

A 

X 

D 

B 

c 


12 . A. Đ 


B. 


Đ 


c. s 


Đ 


§8. ĐỐI XUNG TÂM 

a. KIẾN THỨC CầN NHỞ 


Q Hai điểm đối xứng qua một điểm 

• Định nghĩa: Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm o nếu o là 
trung điểm của đoạn thẳng nốì hai điểm ấy. 


* A và A’ đối xứng nhau qua điểm o 
<r> o là trung điểm của đoạn thẳng AA’ 


A 


o 


A’ 


• Điểm đối xứng của điếm o qua tâm o cũng là chính nó. 

(2) Hai hình đối xứng qua một điếm 

• Hai hình gọi là đối xứng với nhau qua điểm o nếu mỗi điểm thuộc 
hình này đôi xứng qua o với một điếm thuộc hình kia và ngược lại. 


• Nếu hai đoạn thẳng (hoặc hai góc, hai tam giác, hai hình tròn...) đôi 
xứng với nhau qua một điểm thì bằng nhau. 

(D Tâm đôi xứng của một hình 

• Điểm o gọi là tâm đối xứng của hình H nêu điểm đôi xứng với mỗi 
điểm thuộc hình H qua điểm 0 cũng thuộc hình H. 

• Định lý: Giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đôi 
xứng của hình bình hành đó. 


ữ. Hài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

49 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Hai điểm A và B gọi là đối xứng nhau qua điểm M nếu B là 
trung điểm của đoạn thẳng AM 

B. Hai điểm A và B gọi là đối xứng nhau qua điểm M nếu A là 
trung điểm của đoạn thẳng BM 

c. Hai điểm A và B gọi là đối xứng nhau qua điểm M nếu M là 
trung điểm của đoạn thẳng AB 

D. A), B), C) đều đúng 


25 






















50. Câu nào sau đây đúng : 

A. Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác là tâm 
đối xứng của tam giác đó 

B. Trong một tam giác, giao điểm của ba đường trung tuyến là tâm 
đối xứng của tam giác đó 

c. Trong một tam giác, giao điểm của ba đường cao là tâm đối xứng 
của tam giác đó 

D. A), B), C) đều sai 

51. Câu nào sau đây đúng : 

A. Giao điểm hai cạnh bên của một hình thang là tâm đôi xứng của 
hình thang đó 

B. Giao điểm hai đường chéo của một hình thang cân là tâm đối xứng 
của hình thang cân đó 

c. Giao điểm hai đường chéo của một hình bình hành là tâm đối xứng 
của hình bình hành đó 

D. A), B), C) đều đúng 

52. Hình vẽ bên cho biết .: OA = OB, oc = OD, ôi = Ơ 2 . 

Câu nào sau đây sai : 

A. A và B đối xứng nhau qua o 

B. c và D đối xứng nhau qua o 

c. AOAC = AOBD A B 

D. AC = BD 

53. Cho tam giác ABM cân tại M. Gọi c là điểm đôi xứng của B qua M. Câu 

nào sau đây đúng : 

A. AABC là tam giác cân B. AABC là tam giác vuông 

c. AABC là tam giác đều D. M là tâm đối xứng của AABC 

ĐÁP ÁN 


Bài 

49 

50 

51 

52 

53 

Câu 

c 

D 

c 

A 

B 


26 


§9. HÌNH CHỮ NHẬT 

a. HIẾN ĨHỨC CầN NHỞ 


7] Định nghĩa 

Hình chữ nhật là tứ giác có bôn góc vuông. 

Ị7Ĩ] Tính chất 

X) Hình chữ nhật cũng là hình thang cân, cũng là hình bình hành nên hình 
chữ nhật có đủ các tính chất của hình thang cân, của hình bình hành. 

2 ) Định lý: Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau. 

A 

ABCD là hình chữ nhật 

(Â = B = C = D = 90°) 

=> AC = BD 



IH Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật 

1) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. 

2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật. 

3) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. 

4) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 

ỊĨỸỊ Áp dụng vào tam giác 

1) Trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa 
cạnh huyền. 

2) Nếu một tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh và bằng nửa cạnh 

ấy thì tam giác đó là tam giác vuông. A 


Tam giác ABC vuông tại A <=> • 



27 





























ữ. ữàỉ Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


54 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật 

B. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật 

c. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là 
hình chữ nhật 

D. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật 

55 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật 

B. Hình thang có hai góc vuông là hình chữ nhật 

c. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau và có một góc vuông là 
hình chữ nhật. 

D. A), B), C) đều sai. 

56. Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật 

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật 
c. Hình bình hành có hai góc kề một cạnh bằng nhau là hình chữ nhật 
D. A), B), C) đều đúng 

57 . Cho tam giác ABC, M là điểm tùy ý trên cạnh BC (M khác B và C). 
Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại E và đường thẳng 
song song với AC cắt AB tại F. Điều kiện của AABC để tứ giác AEMF 
là hình chữ nhật. 

A. AABC là tam giác cân 

B. AABC là tam giác vuông 
c. ẠABC là tam giác đều 

D. AABC là tam giác vuông cân tại B 


28 


58 . Cho tứ giác ABCD, gọi M, N, p, Q lần lượt là trung điểm của các cạ nh 
AB, BC, CD, DA. Tứ giác ABCD phải có điều kiện gì để tứ giác MNpQ 
là hình chữ nhật. 

Câu trả lời nào sau đây đúng. 

A. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau 

B. Tứ giác ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường 

C. Tứ giác ABCD có một góc vuông 

D. A), B), C) đều sai 


59 . Hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 16cm. Độ dài đường chéo 
của hình chữ nhật này là : 

A. 32cm B. 34cm c. 36cm D. 39cm 


60 . Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm, AC = 20cm. Gọi M là 
trung điểm của BC. Độ dài của đoạn thẳng AM là : 

A. 6cm B. 7cm c. 12,5cm D. 18cm 


61 . Giá trị của X trên hình vẽ bên là 

A. 12cm B. 14cm 

c. 15cm D. 18cm 

62 . Một hình chữ nhật có chu vi là 
của hình chữ nhật đó chia hình 
thang mà hiệu các chu vi bằng 
chữ nhật. 


15cm 



Ư '•. . ^ 

lOOcm. Đường^âligíác của một góc 
này thành một tấm giác và một hình 
20cm. Tính độ dài các cạnh của hình 


Nếu gọi x(cm) là chiều dài và y(cm) là chiều rộng của hình chữ nhật. 
Câu nào sau đây đúng : 


A. X = 20cm ; y = 30cm B. X = 18cm ; y = 32cm 

c. X = 15cm ; y = 35cm D. X = 30cm ; y = 20cm 


63 . Xét bài toán “Cho hình chữ nhật ABCD, 

I là điểm tùy ý trên đường chéo BD. 

Gọi M là điểm đô'! xứng của c qua I. 

Chứng minh rằng AM // BD” 

Dưới đây là các mệnh đề trong bài chứng minh. 
Hãy sắp xếp theo trình tự lời giải. 



(1) => OI là đường trung bình của ACAM 

(2) Gọi o là giao điểm của AC và BD. 

Theo tính chất hình chữ nhật ta có : OA = oc 


29 










(3) => AM // OI hay AM // BD (vì OI e BD) (đpcrn) 

(4) Ta còn có IM = IC (vì M và c đôi xứng nhau qua I) 
Sắp xếp nào dưới đây hợp lí : 


A. (1) : (3) ; (2) ; (4) B. (2) : (4) ; (1) ; (3) 

c. (2) : (1) ; (3) ; (4) D. (3) : (2) ; (1) ; (4) 

ĐÁP ÁN 


Bài 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Câu 

D 

c 

D 

B 

A 

B 

c 

A 

D 

B 


§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT 
ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 

a. KĨỂN ĩHứeeầN NHỞ 


© Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song 

Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng 
cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. 

'(a) // (b) và A G (a) (a) A 

[AH _L (b) và AH = h 

h là khoảng cách giữa (a) và (b) 


=> h là khoảng cách giữa (a) và (b) (b) ^_-J_ 

© Tính chất của các điểm cách đểu một đường thaSg cho tr&c 

Định lý; Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai 
đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h 


A G (a) 

A e (a') 

© Đường thẳng song song cách đều 
Định lý 


(b) 

: h 
b 

H’ 

H 

u 

: h 

(a’) 




A’ 


Nêu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì 
chứng chăn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. 
Nêu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn 
trên đường thẳng đó các đoạn liên tiếp bằng nhau thì chúng song 
song và cách đều. 


30 


ữ. ữàĩ TẬP 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

64 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ 
một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điếm trên đường 
thẳng kia. 

B. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ 
một điểm tùy ý trên đường thẳng này dến đường thẳng kia. 

c. A) và B) đều đúng 

D. A) và B) đều sai 

65 . Ghép mỗi ý (1) ; (2) ; (3) ; (4) với một trong các ý (5) ; (6) ; (7) ; (8) để 
được một khẳng định đúng : 

(1) Tập hợp các điểm cách điểm A 
cố định một khoảng 3cm 

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai 
đầu của đoạn thẳng AB cố định 

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc 
xOy và cách đều hai cạnh cửa góc đó 

(4) Tập hợp các điểm cách đều 
dường thẳng a cố định một khoảng 3cm 

A. (1) - (7) ; (2) - (5) ; (3) - (8) ; (4) - (6) 

B. (1) - (6) ; (2) - (5) ; (3) - (8) ; (4) - (7) 

c. (1) - (8) ; (2) - (5) ; (3) - (7) ; (4) - (6) 

D. (1) - (5) ; (2) - (7) ; (3) - (8) ; (4) - (6) 

66. Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì 
chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp băng nhau. 

B. Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn 
trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chung 
song song cách đều. 


(5) Là đường trung trực của đoạn 
thẳng AB 

(6) là hai đường thẳng song song với 
a và cách a một khoảng là 3cm 

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm 

(8) là tia phân giác của góc xOy 


31 






































c. Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thắng thì chúng 
chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau. 

D. A) và B) đúng còn C) sai. 

67 . Cho hình thang ABCD (AB // CD). Trên cạnh AD lấy hai điểm-M và N 
sao cho AM = MN = ND. Qua M kẻ đường thẳng song song với AB cắt 
BC tại E và qua N kẻ đường thẳng song song với CD cắt BC tại F. 

Câu nào sau đây sai : 

A. ME là đường trung bình của hình thang ABFN 

B. NF là đường trung bình của hình thang MECD 
c. AM = MN = ND = BE = EF = FC 

D. BE = EF = FC 

68. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh 
BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông 
góc kẻ từ M đến AC, o là trung điểm của DE. 

Câu nào sau đây sai : 

A. Ba điểm A, o, M thẳng hàng 

B. DE = AM 

c. Khi M di chuyển trên BC thì điểm o di chuyển trên đoạn thẳng 
nằm trong AABC thuộc đường thẳng song song với BC và cách BC 
AH 

một khoảng —— (AH là đường cao của AABC) 

D. A) sai, B) và C) đúng 

69 . Cho tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC, D là điểm đối xứng 
của A qua M. Nêu cho điểm A di chuyển trên một đường thẳng d song 
song với đường thẳng BC và cách BC một khoảng 5cm thì điểm D di 
chuyển trên đường nào dưới đây : 

A. Đường phân giác của góc BAC 

B. Đường thẳng song song với BC và cách BC một khoảng 5cm 
c. Đường trung tuyến AM của AABC 

D. Đường tròn tâm A bán kính AD 

70. Cho hình bình hành ABCD. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của 
hai cạnh AB và CD, AN và CM cắt BD tại I và H. 

Câu nào sau đây đúng nhất. 


32 


A. Tứ giác AMCN là hình bình hành 

B. BH = HI = ID 
c. AAID = ACHB 

D. A), B), C) đều đúng 

ĐÁP ÁN 


Bài 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Câu 

B 

A 

D 

C 

D 

B 

D 


§11. HÌNH THOI 

n. KIẾN THỨC CÚN NHỐ 

0 Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau. 

Ghi chú Hình thoi là hỉnh bình hành đặc biệt (có hai cạnh kề bằng nhau) 

(D Tính chất 

Hình thoi có các tính chất của hình bình hành, ngoài ra còn có 
Định lý: Trong một hình thoi thì : 


* Hai đường chéo vuông góc với nhau. 

* Hai đường chéo là phân giác của các góc hình thoi. 



(D Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi 

Một tứ giác là hình thoi khi nó có một trong các dấu hiệu : 

1) Có 4 cạnh bằng nhau 

2) Là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. 

3) Là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau. 

4) Là hình bình hành có một đường chéo là phân giác của góc ở dính- 


33 
































ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


71 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Hình thoi có các cạnh dối song song 

B. Hình thoi là tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau 
c. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau 

D. A), B), C) đều đúng 

72 . Câu nào sau đây sai : 

A. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi 

B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi 

c. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 

D. Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc là 
hình thoi. 

73 . Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm dôi xứng của hình thoi 

B. Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đôi xứng của hình thoi 
c. A) đúng, B) sai 

D. A) và B) đều đúng 

7 4. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 19,2cm và 14,4cm. Cạnh của 
hình thoi dó bằng giá trị nào trong các giá trị sau : 

A. 12cm B. 12,5cm c. 13cm D. 14,2cm 

75 . Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M, N, p, Q là trung điểm của các cạnh 
của hình chữ nhật đó. Tứ giác MNPQ là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình thang cân B. Hình bình hành 

c. Hình chữ nhật D. Hình thoi 

76 . Cho hình thoi ABCD. Gọi I, H, K, E là trung điểm của các cạnh AB, 
BC, CD, DA. Tứ giác IHKE là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất : 


34 


A. Hình bình hành 
c. Hình thoi 


B. Hình chữ nhật, 
D. Hình thang 


77. Cho hình thoi ABCD. Kẻ BM 1 AD cắt AC tại H và kẻ BN _L CD cắt AC 
tại K. Câu nào sau dây sai : 

A. H là trực tâm của AABD 

B. K là trực tâm của ABCD 

c. Tứ giác BKDH là hình chữ nhật 
D. Tứ giác BKDH là hình thoi 

78 . Cho hình thoi ABCD có Â = 60°, kẻ BM 1 AD, BN 1 CD. ABMN là tam 
giác gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng : 

A. Tam giác đều B. Tam giác vuông 

c. Tam giác cân D. Tam giác vuông cân 

79. Cho tam giác ABC và D là một điểm tùy ý trên cạnh BC. Từ D vẽ DE 

song song với AC (E e AB) và vẽ DF song song với AB (F e AC). Hỏi 

điểm D ở vị trí nào trên BC để tứ giác AFDE là hình thoi. 

A. D là trung điểm của BC 

B. D là dường vuông góc kẻ từ A đến BC 

c. D là giao điểm của tia phân giác góc A và BC 
D. A) đúng còn B) và C) sai 

80 . Cho tứ giác ABCD có AD = BC. Gọi M, N, p, Q theo thứ tự là trung 
điểm của AB, AC, CD, DB. Tứ giác MNPQ là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng : 

A. Hình thang cân ' B. Hình thoi 

c. Hình bình hành D. Hình chữ nhật 

ĐÁP ÁN 


Bài 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

Câu 

c 

B 

D 

A 

D 

B 

c 

A 

c 

B 


35 




















§12. HÌNH VUÔNG 

a. KIẾN THỨC càlil NHỞ 


0 Định nghĩa: Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh băng nhau. 

Hệ quả 

-Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau. 

-Hình vuông là hình thoi có 4 góc bằng nhau. 

Như vậy, hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi. 

© Tính chất 

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi. 

© Dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình vuông 

1) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. 

2) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông. 

3) Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là 
hình vuông. 

4) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông. 

5) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông. 


ữ. Ilài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

81. Câu nào sau đây đúng : 

A. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình vuông 

B. Tứ giác có bốn góc vuông là hình vuông 

c. Tứ giác có bôn cạnh bằng nhau và một góc vuông là hình vuông 
D. A), B), C) đều đúng 

82. Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông 

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông 


36 


c. Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc là hình vuông 
D. A), B), C) đều đúng 

83 . Câu nào sau đây sai : 

A. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông 

B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông 

c. Một tứ giác vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi thì tứ giác đó là 
hình vuông 

D. Một tứ giác vừa là hình bình hành vừa là hình chữ nhật thì tứ giác 
đó là hình vuông 

84 . Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC, D là 
điểm đôi xứng của A qua M. Tứ giác ACDB là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình chữ nhật B. Hình vuông 

c. Hình thoi D. Hình bình hành 

85 . Một hình vuông có độ dài cạnh là 16cm. Độ dài đường chéo hình vuông 
đó là : 

A. Vĩẽcm B. 2>/Ĩ6 cm c. >/32 cm D. 16n/ 2 cm 

86. Một hình vuông có độ dài đường chéo là 14cm. Độ dài cạnh của hình 
vuông đó là : 

A. 9,9cm B. 10,5cm c. llcm . D. 12,9cm 

87 . Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, p, Q theo thứ tự là trung điểm của các 
cạnh AB, BC, CD, DA. Hai đường chéo AC và BD của tứ giác ABCD 
phải có nhửng điều kiện nào sau đây để tứ giác MNPQ là hình vuông. 

A. AC1BD 

B. AC = BD 

c. AC 1 BD và AC = BD 

D. AC 1 BD và AC, BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. 

88. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh BC lấy 
điểm N và trên cạnh CD lấy điểm p sao cho AM = BN = CP 


37 








Câu nào sau đây đúng : 

A. MNP = 60° B. MNP = 90° c. MNP = 100° D. MNP = 120° 

89 . Gọi M, N, P, Q theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA của hình 
vuông ABCD sao cho AM = BN = CP = DQ. 

Câu nào sau đây đúng nhất. 

A. MNPQ là hình bình hành B. MNPQ là hình chữ nhật 

c. MNPQ là hình thoi D. MNPQ là hình vuông 

90 . Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trọng tâm của các 
tam giác ABC, BCD, CDA, DAB. Tứ giác EFGH là hình gì trong các 
hình sau đây : 

A. Hình vuông B. Hình thoi 

c. Hình chữ nhật D. Hình bình hành 

ĐÁP ÁN 


Bài 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

Câu 

c 

D 

D 

B 

D 

A 

c 

B 

D 

A 


38 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 

ữài Tập 


91 . 



Hình thang 

Hình bình hành 
Hình thoi 

Hình chữ nhật 


Sơ đồ trên biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình 
hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. 

Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trông : 

A. Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình. 

B. Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình. 

c. Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập 
hợp các hình. 

92 . Cho hình bình hành ABCD, gọi o là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD. 

Câu nào sau đây sai : 

A. Nếu OA = OB = oc = OD thì ABCD là hình chữ nhật 

B. Nếu AC 1 BD thì ABCD là hình thoi 
c. Nếu AC = BD thì ABCD là hình vuông 

D. Nếu OA = OB = oc = OD và ẤÕB = 90° thì ABCD là hình vuông 

* Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I là điểm đối xứng 
của điểm H qua AB và K là điểm đối xứng của điểm H qua AC, HI căt 
AB tại E, HK cắt AC tại F. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài 93, 94, 95. 

93 . Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. AB là trục đối xứng của tứ giác AHBI 

B. AC là trục đối xứng của tứ giác AKCH 


39 




























c. Hai điểm I và K đối xứng nhau qua điểm A 
D. A), B), C) đều đúng 

94 . Tứ giác AFHE là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất 

A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật 

c. Hình thoi D. Hình vuông 

95 . Tam giác vuông ABC phải có điều kiện gì để tứ giác AFHE là hình vuông : 

A. B = 60° B. B = 2C c. AB = AC D. AB = -ÌbC 

z 

* Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BB’ và CC’ cắt nhau tại H. Vẽ 
tia Bx 1 BA và vẽ tia Cy 1 CA, hai tia này cắt nhau tại K 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài 96, 97 

96 . Tứ giác BHCK là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật 

c. Hình thoi D. Hình vuông 

97 . Tam giác ABC phải có thêm điều kiện gì để tứ giác BHCK là hình chữ nhật, 
hình thoi, hình vuông. 

Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Nếu AABC vuông tại A thì BHCK là hình chữ nhật 

B. Nếu AABC cân tại A thì BHCK là hình thoi 

c. Nếu AABC vuông cân tại A thì BHCK là hình vuông 
D. A), B), C) đều đúng 

98 . Câu nào sau đây sai : 

A. Hình bình hành có 1 trục đối xứng 

B. Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng 
c. Hình thoi có 2 trục đốì xứng 

D. Hình vuông có 4 trục đối xứng 


40 


n 


* Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH = BC. Gọi o là trung 
điểm của AH, qua o vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại M và 
AC tại N. Gọi p và Q là hình chiếu của N và M trên BC 

Hãy chọn câu trả lời đúng ở bài 99, 100. 

99 . Tứ giác ANHM là hình gì ? 


A. Hình bình hành 

B. 

Hình chữ nhật 

c. Hình thoi 

D. 

Hình vuông 

L Tứ giác MNPQ là hình gì ? 

A. Hình thang cân 

B. 

Hình chữ nhật 

c. Hình thoi 

ĐÁP ÁN 

D. 

Hình vuông 


Bài 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

Câu 

X 

c 

D 

B 

c 

A 

D 

A 

c 

D 


41 






















HƯỚNG DẪN GIẢI 


(Học sinh tự làm những bài không có trong phần hướng dẫn này) 

3. Tổng các góc của tứ giác ABCD là : 

Â + B + C + D = 360° 

=> D = 360° - (Â + B + C) 

= 360° - (90° + 120° + 70°) = 80° 

Vậy D = 80° 

4. Tacó : N 2 = 360° - (M + p + Q) 

= 360° - (90° + 90° + 60°) = 120° 

Mà Ni + N 2 = 180° (góc bẹt) 

=> Ni = 180° -N 2 =180° -120° =60° 

Vậy Ni = 60° 

5. Từ tứ giác ABCD, ta có : 

Â + B + C + D = 360° 

=> c + D = 360° - (Â + B) 

= 360°-(80°+100°) = 180° (1) 

Còn có c - D = 60° (gt) (2) 

Cộng (1) và (2) vế theo vế : 

c + D = 180° 

+ ^ 
c - D = 60° 

2C = 240° 

=> c = 120 ° 

(1) => D = 180° - c = 180° -120° = 60° 

Vậy c = 120°, D = 60° 


42 


I 


7. 


8 . 


9 . 


A) Ta có : MN = MQ (gt) 

=> AMNQ là tam giác cân 
Còn có M = 60° (gt) 

Do đó AMNQ là tam giác đều 

B) Ta có MN = MQ (gt) và PN = PQ (gt) 

=> M và p thuộc đường trung trực của NQ 
Vậy MP là đường trung trực của NQ 

C) Xét hai tam giác MNP và MQP có : 

MN = MQ, PN = PQ, MP chung 
Vậy AMNP = AMQP (c.c.c) 

A), B), C) đều đúng. 

Vậy D) sai. 


N 



Ta có • BÃÌ) = 90° (gt) 

=> BÃM = 90° (1) 

• ÁBM = 180° - 135° = 45° (2) 
Từ (1) và (2) suy ra : 

AABM vuông cân tại A 


M 



A) B + c = 180° (hai góc trong cùng phía) (1) 


B) 

C) 


B - c = 40° (gt) 

Cộng (1) và (2) vế theo vế , ta được : 
2B = 220° => B = 110° 

(1)=> c = 180° - B = 180° -110° =70° 


(2) Ạ 



Ta co Â + D 180° (hai góc trong cùng phía) 


=> D = 180° - Â = 180° - 130° = 50° 


43 



















12 . A. Ịđ] vì Â + D = 180° => Â = 180° - D = 180° - 60° = 120° 
Đứng là : AABD cân tại A vì có AB = AD (gt) 


B. 



c. |_sj Đúng là : Giả sử BD là tia phân giác 
của góc ABC thì Ẽ 2 = £>2 (cùng bằng Bi) 

=> ACBD cân tại c 
=> CB = CD (trái với giả thiết) 

Do đó, giả sử trên là sai. Vậy BD không phải là tia phân giác của 
góc ABC. 

D. I Đ I vì AABD cân tại A nên Bi = Di 
Mà Bi = Ỏ 2 (so le trong) => Di = £>2 
Vậy DB là tia phân giác của góc ADC 

13. Từ B kẻ BH 1 CD tại H 

Hai tam giác vuông ABD và HDB có : 


A 12cm 


B 


BD cạnh huyền chung 


3 

IV/ 


Bi = Di (so le trong) 





Do đó AABD = AHDB (ch.gn) 

n 

X 1 

H 

-1 60 ‘/k, 


=> AB = DH = 12cm 

Ta có : HC = CD - DH = 18 - 12 = 6(cm) 


... 


AHBC có H = 90°, c = 60° nên AHBC bằng nửa tam giác đều cạnh BC. 
Suy ra cạnh góc vuông CH bằng ^ cạnh BC 

hay BC = 2CH = 2.6 = 12 (cm) 

Vậy BC = 12 (cm) 

14. Áp dụng định lý Py-Ta-Go vào tam giác vuông HBC, ta có : 

BC 2 = BH 2 + HC 2 hay 12 2 = HB 2 + 6 2 
=> HB 2 = 12 2 - '6 2 = 144 - 36 = 108 
=> HB = VĨÕ8 = 6v/3 = 6x1,73« 10,4 (cm) (Tã = 1,73) 


44 


Ta có : AD = BH (vì AABD = AHDB) 
Vậy AD = 10,4cm 



15 . Áp dụng định lý Py-Ta-go vào tam giác vuông ABD, ta có : 

BD 2 = AB 2 + AD 2 = 15 2 + 15 2 = 450 

=> BD = V 45 Õ « 21 (cm) 

AABD có Â = 90° và AB = AD nên là 
tam giác vuông cân tại A 

=> Di = 45° (1) 

Do AB // CD mà AB 1 AD (gt) nên CD 1 AD 

=> ẤDC = 90° (2) 

Từ (1) và (2) suy ra £>2 = 45° (3) 

Ta còn có BD _L BC (gt) nên DBC = 90° (4) 

Từ (3) và (4) suy ra ABDC vuông cân tại B 

=> BD = BC = 21 (cm) 

Áp dụng định lí Py-Ta-go vào tam giác vuông BDC 
Ta có : CD 2 = BC 2 + BD 2 = 21 2 + 21 2 = 882 


=>CD= 7882 « 30 (cm) 
Vậy CD = 30cm 

16. A) Do AB // CD (gt) 


Â + D = 180° (hai góc cùng phía) 

D = 180° - Â = 180° - 135° = 45° 

Trong hình thang cân hai góc 
kề một đáy bằng nhau nên : 



c = D = 45° 

B) AAHD vuông tại H và có D = 45° nên tam giác đó vuông cân tại H 

C) Xét hai tam giác vuông AHD và BKC có : 

AD = BC (cạnh bên của hình thang cân) 

D =.c = 45° (cmt) 

Do đó AAHD = ABKC 
=> DH = CK 


45 




































18. Ta có 


o 



15cm B 


E 


17. Ta có c = D (gt) => ABCD là hình thang cân 
Suy ra : Â = B , AC = BD, AD = BC 

Mi = Ni (hai góc kề một đáy) 

Mi + M 2 = Ni + N 2 = 180° (góc bẹt) 

M 2 = N 2 

Vậy AOMN cân tại o 

19. Ta có : ĩ + F = 180° (gt) 

=> IK//FE 

=> IKEF là hình thang (1) 

Ta có : Ĩ + Ê = Ĩ + F = 180° (gt) 

=> Ê = F (2) 

Từ (1) và (2) suy ra : IKEF là hình thang cân 

20. Ta có MN // AB (gt) 

=> ANMB là hình thang (1) 

Ta còn có : A = B = 60° (vì AABC đều) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra : ANMB là hình thang cân 
Tương tự trên ta có BPNC là hình thang cân 
Vậy trong hình vẽ có hai hình thang cân. 

21. Ta có D = 180° - Â = 180° - 135° = 45° 

=> AAHD vuông cân tại H 
=> AH = HD = lOcm 

Do ABCD là hình thang cân nên 
c = D = 45° 

Kẻ BK 1 CD tại K, ta có : 

ABCK là tam giác vuông cân tại K 
=> BK = CK 

Ta còn có : AB = HK = 15cm (xem lời giải bài 13) 

Hai tam giác vuông cân AHD và BKC có AD = BC nên chúng bằng nhau 




46 


r 


z=> HD = CK = lOcm 

Do đó : CD = CK + KH + HD = 10 + 15 + 10 = 35 (cm) 

Vậy CD = 35cm 

22 . - Bạn Hồng khẳng định đúng tính chất của hình thang cân 
- Bạn Hà khẳng định đúng, thật vậy : 

Giả sử cho hình thang cân ABCD (AB // CD) 

Gọi o là giao điểm của hai đường chéo AC và BD 
Xét hai tam giác ADC và BCD có : 

AD = BC 

D = c 

DC chung 

Do đó AADC = ABCD 
=> Ci = Di 
=> AOCD cân tại o 
=> oc = OD 
=> o thuộc đường trung trực của CD 
Ta có : AC = BD và oc = OD 
=> OA = OB 

=> o thuộc đường trung trực của AB 

Vậy điểm o thuộc đường trung trực của hai đáy AB và CD 

• Chú ỷ: Ta có thể chứng minh được đường trung trực của CD củng là 
đường trung trực của AB. Đường trung trực này chính là trục đối xứng 
của hình thang cân ABCD (xem lời giải của bài 23) 

23 . A) Ta có : xy 1 AB (gt) và AB // CD (gt) 

=> xy i- CD tại N 
B) ABCD là hình thang cân nên 
Âi =Bi (1) và C = D (2) 

(1) => A 2 = ồ 2 => AIAB cân tại I 

=> Đường cao IM cũng là đường trung tuyến 
MA = MB D 

47 
























(2) => AICD cân tại I 

=> Đường cao IN cũng là đường trung tuyến 
=> NC = ND t 

C) Ta có xy 1 AB tại trung điểm M của AB và xy 1 CD tại trung điểm N 
của CD. Vậy xy là đường trung trực của AB và CD 


24 . Ta có : AB // CD (gt) => AB // CE (vì CE e CD) 
và BE // AC (gt) 

=> ABEC là hình bình hành 
=> BE = AC 
mà AC = BD (đường chéo của hình thang cân) 



=> BE = BD 
Vậy ABDE cân tại B 
oz - m , • MA = MB = 10 (gt) 

25 - TaCÓ: .MN//BC(gt) 

Mà NC = 15 (gt) 


NA = NC 


Vậy NA = 15 

26 . Theo đề bài ta suy ra MN, NP và MP là ba đường trung bình của AABC 

=> MN= ÌBC, NP= ÌAB. MP= ÌaC 
2 2 2 

Chu vi của AMNP là 

MN + NP + MP = ị 
2 

_ 1 
” 2 

(Vì (Vabc) = BC + AB + AC = 140cm) 

Vậy CVmnp = 70cm 



27 . Áp dụng định lý Py-Ta-go vào tam giác vuông 
BC 2 = AB 2 + AC 2 = 60 2 + 80 2 = 10000 


ABC, ta có : 
A 



48 


=> BC = VlOOOO = 100 (cm) 

Theo đề bài suy ra EF là đường trung bình 
của AABC nên 


c 


EF = — BC = ị .100 = 50 (cm) 

2 2 

Vậy EF = 50cm 

28- A) MN là đường trung bình của AACD nên MN // CD 
=> MN // AB (vì AB // CD) 

=> MI // AB (vì MI e MN) 

MA = MD (gt) 


B) Ta có : 


MI//AB//CD (cmt) 


IB = IC 


C) Ta có : MN = ì CD và NI = ]- AB 
2 2 

1_1 „ CD + AB 

=> MN + NỊ = ẶCD + ^AB =-Ị— 

TÍt ” 2 2 2 

MI 



29 . 


Vậy MI = 

MA = MD (gt) 
NB = NC (gt) 


AB + CD 


30 . 


EF = FQ (gt) 
HI = HP (gt) 


MN là đường trung bình của hình thang ABCD 


, TTT AB + CD . 8 + CD 

MN = --- hay 11 = ——— 


^ CD = 22 - 8 = 14 (cm) 

FH là đường trung bình của hình thang. EIPQ 


FH = EI t — hay y = 10 + n — = 12 (cm) 


Tương tự ta có : X = 8cm 
Vây X = 8cm, y = 12cm 


32 . Bạn Tâm giải sai từ bước 2. Đúng là : 

Dùng compa dựng hai cung tròn tâm A và B có bán kính bằng nhau sao 
cho chúng cắt nhau tại hai điểm c và D 

33 . (2) Dựng đoạn thẳng BC = 5cm 

(3) Dựng tia Bx tạo với BC một góc CBx = 70° 

(1) Dựng tia Cy vuông góc với Bx tại A 

(4) AABC là tam giác cần dựng 


49 




























34 . (2) Dựng AADC với AD - 3cm, AC = CD = 5cm 

(1) Qua A dựng tia Ax // DC 

Ax nằm trong nửa mặt phẳng bờ là 
đường thẳng AC không chứa điểm D. 

(3) Dựng cung tròn tâm A bán kính 3cm cắt Ax tại B 

(4) Nối B và c ta được ABCD là hình thang cần dựng 

35. (2) Dựng AADC vuông tại D có AD = 3cm, CD = 4cm 

(3) Qua A dựng tia Ax // DC. 

Ax nằm trong nửa mặt phẳng 
bờ là đường thẳng AC không 
chứa điểm D 

(1) Dựng cung tròn tâm c, 
bán kính 4cm, cung này cắt 
Ax tại B 

(4) Nối B và c, ta được ABCD là hình thang vuông cần dựng 

• Ghi nhớ : Do CB > AD (AD là khoảng cách giữa hai đường thẳng song 
song CD và Ax) nên cung tròn (C ỉ 4cm) cắt tia Ax tại hai điểm B và B’. 
Do đó ta dựng được hai hình thang thoả mãn bài toán. 

39 . Vẽ BH ± CD tại H 

Từ ABHC (H = 90° ), ta có : 

BC 2 = BH 2 + HC 2 = 4 2 + 3 2 = 25 
=> BC = 5 (cm) 

Ta có Â = 90° (gt) => AD 1 AB (1) 

=> AD 1 CD (vì AB // CD) (2) 

Do B và B’ đối xứng nhau qua A ; c và C’ đối xứng nhau qua D. Kết hợp 
với (1) và (2) suy ra AD là trục đối xứng của tứ giác BCC’B’ 

Do đó : B’C’ = BC mà BC = 5cm (cmt) 

Vậy B’C’ = 5cm 


C’ 


A 5cm B 


r 

— * 

4cm 


3 

HÌ 



D 8cm 3cm c 




3cm D 


50 


40. Từ đề bài ta có Ox là trục đối xứng của AOAB và Oy là trục đô'i xứng 
của AAOC 


=> Ôi = ồ2 ; Ô3 = Ô4 => Ô2 + Ô3 = Ôi + O4 


=> 01+02+03+04= 2(02 + O3) 


hay BOC = 2.40° = 80° 
Vậy BÕC = 80° 


45 . a.|đJ , B. 


Đ 


c. 


Đ 



A) AH // CK (vì cùng vuông góc với BD) (1) 

í AD = BC 

? ” => AAHD = ACKB => AH = CK (2) 

Di =Bi 


B) Từ (1) và (2) suy ra : AKCH là hình bình hành 
Suy ra : AK // CH và AK = CH 

C) OA = oc và OH = OK 

D) Ấĩìc = ỐKẦ và HÃK = KCH 

46. A) AM // CN (gt) và AM = CN (gt) 

=> AMCN là hình bình hành 

=> AN // MC và AN = MC 

B) Gọi o là giao điểm của AC và BD 

Hai hình bình hành ABCD và AMCN có chung nhau đường chéo AC 
nên các đường chéo còn lại đi qua trung điểm của AC (tức là qua O) 

Vậy AC, BD, MN đồng qui tại o 




47 . Â + D = 180° (hai góc trong cùng phía) 

=> D = 180° - Â = 180° - 120° = 60° 

ÍMi = D = 60° (đồng vị) 

Ịc = D = 60° (hai góc kề một đáy) 

=> Mi = c = 60 ° 

Vậy ABCM là tam giác đều 



51 




























48 . A) Hai tam giác AED và CFB có : 


Â = c 

AD = BC 


Di = Bi (vì D = B) 

Do đó AAED = ACFB (g.c.g) 

B) Di = Ô2 (gt) 

_ ÍDi=ẽ 2 (D = B) d 

Mà ị _ ^ 

[f >2 = Ei (so le trong) 

=> B 2 = Êl 
=> ED // BF 

D) Ta có : EB // DF (vì AB // CD) 

ED // BF (cmt) 

=> BFDE là hình bình hành 



53 . AABM cân tại M => Ai = B (1) 

Do B và c đối xứng nhau qua M nên 
(vì MA = MB (gt)) 

=> AMAC cân tại M => Â 2 = c (2) 

Từ (1) và (2) suy ra : Âi + Â 2 = B + c (3) 
Trong đó AABC có : Âi + Â 2 + B + c = 180° 

Từ (3) và (4) suy ra : Aị + Ẵ 2 = = 90° 

BaT 2 


MB = MC => MC = MA 


B 



Vậy AABC vuông tại A 


57 . Ta có : 


ME//AF(gt)Ị 
MF//AE (gt)j 


=> AEMF là hình bình hành 


A 



Nếu hình bình hành AEMF là hình chữ nhật thì A = IV 
Vậy AABC vuông tại A thì tứ giác AEMF là hình chữ nhật 


5#. Ta có : MA = MB, NB = NC (gt) 

r=> MN là đường trung bình của AABC 

= 5 . MN // AC và MN = ^ AC (1) 

z 

Tương tự trên, ta có : 

PQ // AC và PQ = ị AC (2) 

( 1 ) và (2) => MN // PQ và MN = PQ 
=> Tứ giác MNPQ là hình bình hành 

Nếu hình bình hành MNPQ là hình chữ nhật thì NMQ = IV 

Hay MN 1 MQ => AC 1 BD (vì MN // AC, MQ // BD) 

Vậy khi tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc thì tứ giác MNPQ 
là hình chữ nhật 



60 . Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có : 


BC 2 = AB 2 + AC 2 = 15 2 + 20 2 = 625 
=> BC = 25 (cm) 

Do MB = MC (gt) => AM là đường 
trung tuyến ứng với cạnh huyền BC 


‘20cm 



=> AM = ị .BC = ị .25 = 12,5 (cm) 
2 2 


Vậy AM = 12,5cm 


61 . Vẽ BH1CD tại H 
Ta có : Â = D = H = 90° 

=> ABHD là hình chữ nhật 

=> DH = AB = 15cm 

=> HC = DC - DH = 24 - 15 = 9 (cm) 



Áp dụng định lí Py-Ta-go vào tam giác vuông BHC, ta có : 
BC 2 = BH 2 + HC 2 hay 15 2 = BH 2 + 9 2 


=> BH 2 = 15 2 - 9 2 = 144 
=> BH = 12cm 


53 
























ABHD là hình chữ nhật (cmt) 
=> AD = BH = 12cm 
Vậy X = 12cm 


62 . Cho hình chữ nhật ABCD có AB = CD = X (cm), AD = BC = y (cin 
(x > y). Phân giác của góc A cắt CD tại E. Theo đề bài ta có : 


j(x + y).2 = 100 (cm) (1) 

[CVabce - CV ADE = 20 (cm) (2) 

(1) => X + y = 50 (cm) (3) 

Ta có Âi = Â 2 = 45° (gt) 



=> AADE vuông cân tại D 

=> DE = DA = y (cm) => EC = X - y (cm) 


(2) ^ (AB + BC + CE + AE) — (AD + DE + AE) = 20 (cm) 

Hay (x + y + x- y + AE) - (y + y + AE) = 20 (cm) 
x + y + x- y + AE-y-y-AE = 20 (cm) 


2(x - y) = 20 (cm) 

X - y = 10 (cm) (4) 


Cộng (3) và (4) vế theo vế : 

X + y = 50 
+ x-y = 10 


2x + 0 = 60 


=> X = 30 (cm) 

(3) => y = 50 - X = 50 - 30 = 20 (cm) 

63 . (2) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Theo tính chất hình chữ nhật, 
ta có OA = oc 

(4) Ta còn có IM = IC (vì M và c đôi xứng nhau qua I) 

(1) => OI là đường trung bình của ACAM 
<3) => AM // OI hay AM // BD (vì OI 6 BD) 

Vậy AM // BD (đpcm) 


54 


Ta có AB // NF (gt) => ABFN là hình thang 


[AM = MN (gt) 
ME//AB (gt) 


BE = EF (1) 


ME là đường trung bình của 
hình thang ABFN. 


A 


Tương tự trên, ta có EF = FC (2) 

=> NF là đường trung bình của hình thang MECD 
Từ m và (2) => BE = EF = FC 


B 



68 . Ta có Â = D = Ê = IV (gt) 

=> Tứ giác AEMD là hình chữ nhật 

=> Hai đường chéo AM và DE bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm 
của mỗi đường . 

Mà o là trung điểm của DE (gt) nên 
AM đi qua o. 

Vậy • A, o, M thẳng hàng . 

• AM = DE 1 

Vẽ đường cao AH của AABC và vẽ OI J_ BC tại I 
Ta có : OI // AH (vì cùng vuông góc với BC) (1) 

Còn có : OM = OA (cmt) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra IM = IH 

=> OI là đườn^ trung bình của AMHA 

=> OI = ỊaH = không đổi (vì AABC cố định nên đường cao AH có 
2 

độ dài không đổi) 

Do đó khi M di chuyển trên BC thì 0 di chuyển trên đường thẳng song 

song với BC và cách BC một khoảng ỉ AH không đổi. 

z 

- Khi M = B thì o = Oi là trung điểm của AB 

- Khi M = c thì o = 0 2 là trung điểm của AC 

Vậy khi M di chuyển trên BC thì o di chuyển trên đoạn thẳng O 1 O 2 
nằm trong AABC, song song với BC và cách BC một khoảng "AH 

không đổi. (O 1 O 2 là đường trung bình của AABC) 



55 
































63. Vẽ AH _L BC tại H ta có : AH = 5cm (gt) 


Vẽ DK _L BC tại K 

Hai tam giác vuông MHA và MKD có : 

MA = MD (gt) 

Mi = M 2 (đđ) 

Do đó AMHA = AMKD 
AH = DK = 5cm 

Vậy khi A di chuyển trên đường thẳng d thì điểm D di chuyển trên 
đường thẳng d’ song song với đường thẳng BC và cách BC một khoảng 5cm. 

70 . Ta có : 

A) AM = ÌAB, CN = ịcD 

2 2 

Mà AB // CD và AB = CD 
=> AM//CN và AM = CN 
=> Tứ giác AMCN là hình bình hành (1) 

B) (1) => AN // CM 

=> AI // MH (AI e AN, MH e CM) 

Trong ABAI có MA = MB (gt) và MH // AI (cmt) 

=>BH = m ( 2 ) 

Tương tự trên ta có : 

HI = Ib (3) 

(2) và (3) => BH = HI = ID (đpcm) 

C) Hai tam giác AID và CHB có : 

AD = BC (cạnh đối của hình bình hành) 

Di = Bi (so le trong) 

ID = BH (cmt) 

Do đó AAID = ACHB 



d A 



56 


74. 


Cho hình thoi ABCD có AC = 19,2cm, BD = 14,4cm (gt). Tính AB = ? 


Gọi o là giao điểm của AC và BD. 
Theo tính chất hình thoi, ta có : 

OA = oc = ^ AC = 9,6 (cm) 

2 

. OB = OD = ì BD = 7,2 (cm) 

AC 1 BD tại o 



D 


Từ tam giác vuông OAB, ta có : 


AB 2 = OA 2 + OB 2 = (9,6) 2 + (7,2) 2 = 144 
=> AB = 12cm 

Vậy cạnh của hình thoi là : 12cm 


77 . A) H là trực tâm của AABD. 

ABCD là hình thoi => AC 1 BD tại o 
=> AO là đường cao của AABD 
Ta có : BM 1 AD (gt) 

A- 

=> BM là đường cao của AABD 

Vậy giao điểm H của AO và BM 
là trực tâm của AABD 

B) Tương tự K là trực tâm của ABCD 
D) BKDH là hình thoi : 

Do H là trưc tâm của AABD DH'l AB 


B 


\Aĩ 

"1 K\/ 

M 

0 

V/N 


D 


Ta có : AB // CD => DH // BK (1) 

Do K là trực tâm của ABCD => DK 1 BC 
Ta có : AD // BC => BH // DK (2) 

(1) và (2) => BKDH là hình bình hành 
Ta có BD 1 HK (vì HK e AC) 

Vậy BKDH là hình thoi 


78 . ABMN là tam giác đều : 

Do ABCD là hình thoi, ta có : 
AB = BC = CD = DA 
Ầ = c = 60° 



D 


57 
























=> AABD và ABCD là hai tam giác đều bằng nhau nên hai đường cao 
của chúng bằng nhau 


BM = BN (1) 


Tam giác đều ABD có BM là đường cao cũng là phân giác của B 
Bi = 30° 

Tương tự ồ 2 = 30° 

^ MBN = 60° (2) 

(1) và (2) => ABMN là tam giác đều 

79 . Xác định vị trí của D trên BC để tứ giác AFDE là hình thoi : 


í DE // AC (gt) j DE // AF (vì AF e AC) 
ỊdF//AB (gt) ^ \DF// AE (vì AE e AB) 

=> Tứ giác AFDE là hình bình hành 

Nếu hình bình hành AFDE là hình thoi 
thì đường chéo AD là phân giác của góc A. 


A 



Vậy khi D là giao điểm của tia phân giác góc A và BC thì tứ giác AFD.l 
là hình thoi. 


80 . Tứ giác MNPQ là hình thoi : 

Theo đề bài ta có : 

• MQ là đường trung bình của ABAD 

=> MQ = ^AD 
2 

• NP là đường trung bình của ACAD 



=> NP = ị AD (2) 

2 

(1) và (2) => MQ = NP = -^AD (3) 

2 


Tương tự trên, ta có : MN = PQ = -“BC (4) 

/t 


58 


Mà AD = BC (gt) ■ 

(3) và (4) => MQ = NP = MN = PQ 
Vậy tứ giác MNPQ là hình thoi. 


Q5. Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 16cm. 
Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác 
vuông cân ABD, ta có : 


BD 2 = AB 2 + AD 2 = 16 2 + 16 2 = 2.16 2 16cm' 


BD = V2.16 2 = 16^2 (cm) 
Vậy BD = 16>/2cm 



86. Tương tự bài 85, ta có : 

BD 2 = AB 2 + AD 2 = 2AB 2 (vì AB = AD) 

=> AB 2 = Ậ BD 2 = ị .14 2 = ị .196 = 98 
2 2 2 

=5 AB= >/98*9,9 (cm) 


Vậy AB = 9,9cm 


• Ghi chú: Nếu hình vuông có cạnh là a, đường chéo là d 


Ta có : d = 



87 . Điều kiện của AC và BD để tứ giác 
MNPQ là hình vuông : 

• Tứ giác MNPQ là hình bình hành 

• Nếu AC 1 BD thì MNPQ là hình 
chữ nhật 

• Nếu AC = BD thì MNPQ là hình thoi 

• Vậy nếu AC J_ BD và AC = BD thì 
MNPQ là hình vuông 

68. Tính s'ố đo góc MNP 



Ta có : AB = BC (cạnh hình vuông) 

AM = BN (gt) 

=> AB - AM = BC - BN 
MB NC 

Hai tam giác vuông MBN và NCP có : 

MB = NC, BN = CP 
Do đó AMBN = ANCP 
=> Mi = N 2 


















mà Mi + Ni = 90° (AMBN vuông ở B) 
=> Ni + N 2 = 90° 


=* MNP = 180° - (Ni + N 2 ) = 180° - 90° = 90° 


Vậy MNP = 90° 

89 . Chứng minh tương tự bài 88, ta có : 
AMBN = ANCP = APDQ = AQAM 

MN = NP = PQ = QM (1) 

^ Ị MNP = 90° (2) 

(1) và (2) => MNPQ là hình vuông 



90 . Tứ giác EFGH là hình vuông : 

Từ hình vuông ABCD, ta có : 

OA = OB = oc = OD (1) 

Suy ra BO là trung tuyến của AABC nên trọng tâm E thuộc BO, ta có : 



=> OE + OG = OF + OH (2) 
EG FH 


(1) và (2) => Tứ giác EFGH là hình chữ nhật (3) 
Do AC 1 BD nên EG 1 FH (4) 

(3) và (4) => Tứ giác EFGH là hình vuông 


ỔN TẶP 


91 . Điền vào chỗ trống : 

A. Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp : 

- Các hình bình hành 

- Các hình thang 

B. Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp : 

- Các hình bình hành 

- Các hình thang 

C. Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập 
hợp các hình vuông 

93 . • AB, AC là trục đối xứng : 

- Ta có I và H đối xứng nhau qua AB nên AB là đường trung trực của HI 
=> AH = AI, BH = BI 

=> AAHB = AAIB (c.c.c) 

Vậy AB là trục đối xứng của tứ giác AHBI 

- Tương tự AC là trục đối xứng của tứ giác AKCH 
• I và K đối xứng nhau qua A 

Từ kết quả trên ta suy ra : 

Ai = A2, A3 = A4 

=> Ai + A4 = A2 + A3 = 90 ° 

9ÕMgt) 

^ ^ . I _ B H C 

=> Ai + Ẩ2 + Ẩ3 + A4 = 180 ° 

=> I, A, K thẳng hàng (1) 

Ta còn có : AI = AK vì cùng bằng AH (cmt) (2) 

(1) và (2) => I và K đối xứng với nhau qua A. 

94 . Tứ giác AFHE là hình chữ nhật (vì có Â = Ễ = F = 90° (gt)) 

95 . Nếu hình chữ nhật AFHE là hình vuông thì đường chéo AH là phân 
giác của góc BAC. Lúc đó AH vừa là đường cao, vừa là phân giác góc A, 
suy ra AABC vuông cân tại A. 

Vậy nếu AABC vuông cân tại A thì tứ giác AFHE là hình vuông. 



61 
























































96 . Tứ giác BHCK là hình bình hành : 


Ta có : 

BH // KC (cùng vuông góc với AC) 

CH // KB (cùng vuông góc với AB) 

=> Tứ giác BHCK là hình bình hành 

97 . • Nếu AABC có Â = 90° 

Từ tứ giác ACKB suy ra : 

K = 360° -(Ẵ + B + C) 

= 360° - (90° +90° +90°) = 90° 

270° 

Suy ra hình bình hành BHCK có một góc vuông nên là hình chữ 
nhật (lúc này điểm HsA nên ta có hình chữ nhật BACK) 

Vậy AABC vuông tại A thì BHCK trở thành hình chữ nhật BACK (Hi) 

• Nếu AABC cân (AB = AC) suy ra : 

BB’ = CC’ HB = HC (vì lúc đó đường cao thứ ba AH cũng là trung 
trực của cạnh BC) 

Suy ra hình bình hành BHCK có hai cạnh kề bằng nhau nên là 
hình thoi 

Vậy nếu AABC cân tại A thì BHCK là hình thoi (H 2 ) 

• Kết hợp cả hai trường hợp trên, ta có : 

Nếu AABC vuông cân tại A thì BHCK là hình vuông (H3) 

(Lúc này điểm H trùng với A nên ta có hình vuông BACK) 



• Lưu ý: Khi ỖÂC = 90° thì đường cao BB’ trùng với cạnh BA và 
đường cao CC’ trùng với cạnh CA. Do đó điểm H trùng với điểm A. 
Vì vậy hình chữ nhật BHCK trở thành hình chữ nhật BACK. 




62 


Hình 1 


99. Tứ giác ANHM là hình thoi : 

• Cách 1 

Do MN // BC (*) 

=> Mi = B, Ni = c (đồng vị) 
mà B = c (AABC cân tại A) 

=> Mi = Ni 
=> AAMN cân tại A 
Ta có AH 1 BC (gt) 

=> AH 1 MN tại o (vì MN // BC) 


A 



cũng là đường trung tuyến nên 
vuông góc với nhau tại trung điểm của 


Trong AAMN có AH là đường cao 
OM = ON, ta còn có OA = OH (gt) 

Tứ giác ANHM có AH và MN 
mỗi đường nên là hình thoi. 

Cách 2 

Trong AAHB có OA = OH (gt) và OM // HB (gt) 
=> MA = MB. 


Tương tự ta có NA = NC 

Ta còn có AABC cân tại A nên đường cao AH cũng là đường trung tuyến 
nên HB = HC 

Do đó : MH là đường trung bình của AABC 

=> MH = AN = ị AC 
2 

NH là đường trung bình của AABC 

=> NH = AM = ị AB mà AC = AB 
2 

=> MH = AN = NH = AM 
Vậy tứ giác ANHM là hình thoi. 

Ghi chú: Ta có thể chứng minh tứ giác ANHM là hình bình hành có 
hai cạnh kề AM, AN bằng nhau. 


63 




















100 . Tứ giác MNPQ là hình vuông : 

Ta có : MN // BC, MQ J- BC => MQ 1 MN 
Hay NMQ = 90° 

Tứ giác MNPQ có M = p = Q = 90° nên là hình chữ nhật (1) 
Do MN là đường trung bình của AABC (cmt) 

=> MN = ^BC (2) 

2 

Tứ giác MOHQ có ô = H = Q = 90° nên là hình chữ nhật 

=> MQ = OH = ^AH = ^BC (vì AH = BC) (3) 

2 2 

(2) và (3) MN = MQ (=ỉ BC) (4) 

2 

(1) và (4) => Tứ giác MNPQ là hình vuông. 


I 


64 




Chương II 

ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 


§1. ĐA GIÁC - ĐA GIÁC ĐỂU 

n. KIẾN ĨHỨC CÍN NHỚ 


4 Khái niệm về đa giác 

1) Đa giác lồi 

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng 
mà bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của đa giác đó. 

2) Đa giác đểu 

Định nghĩa: Đa giác đều là đa giác có: 

- Tất cả các cạnh bằng nhau 

- Tất cả các góc bằng nhau 

3) Tổng sô' đo các góc của hình n - giác là (n - 2). 180° 

(n - 2). 180° 


Suy ra số đo một góc của đa giác đều n .cạnh là 


4) Sô' đường chéo của hình n - giác là 


n(n - 3) 


5) Sô' đường chéo phát xuất từ một đỉnh của hình n - giác là (n - 3) 

6) Sô' tam giác được tạo thành của hình n - giác là (n - 2) 


ữ. ứài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1 • Hình nào sau đây là một đa giác đều : 

A. Hình chữ nhật B. Hình vuông 

c. Hình thoi D. Hình bình hành 


65 












2 . Tam giác nào sau đây được xem là một đa giác đều 

A. Tam giác vuông B. Tam giác vuông cân 

c. Tam giác cân D. Tam giác đều 

3 . Tổng sô' đo các góc của đa giác 14 cạnh là : 

A. 2160° B. 2460° c. 840° D. 1720° 

4 . Số đo mỗi góc của lục giác đều là : 

A. 90° B. 100° c. 120° D. 180° 

5 . Số đường chéo của da giác 10 cạnh là : 

A. 32 B. 35 c. 40 D. 42 

6 . Số đường chéo phát xuất từ một đỉnh của đa giác 8 cạnh là : 

A. 5 B. 8 c. 10 D. 12 

7 . Số tam giác được tạo thành của đa giác 20 cạnh là : 

A. 10 B. 12 c. 15 D. 18 

8 . Tổng số đo các góc của hình n-giác là 1080° thì n bằng số nào sau đây : 

A. 5 B. 6 c. 8 D. 10 

9. Một đa giác có số cạnh bằng tổng số đường chéo cửa nó. Số cạnh, của đa 
giác đó là : 

A. 4 B. 5 c. 7 D. 8 

10 . Đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa 
giác bằng 480°. Số cạnh của đa giác này là : 

A. 6 B. 7 c. 8 D. 9 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Câu 

B 

D 

A 

c 

B 

A 

D 

c 

B 

A 


66 


§2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 

n. KIẾN THỨC CẳN NHỚ 

© Khái niệm vể diện tích đa giác 

• Số đo của một phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện 
tích của đa giác đó. 

• Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương. 

• Diện tích đa giác có các tính châ't như sau : 

1) Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau 

2) Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong 
chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó. 

3) Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng lem, ldm, lm ... thì đơn vị diện 
tích tương ứng là lem 2 , ldm 2 , lm 2 ... 

• Diện tích đa giác thường được ký hiệu là s 


<D Diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông : 


• Công thức tính diện tích hình chữ 
nhật 

Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích 
thước của nó : 

s = a.b 


<-T-> 

ế, 

b 

V 

• Công thức tính diện tích hình vuông 

Diện tích hình vuông bằng bình phương 
cạnh hai cạnh của nó : 

s = a 2 


-H- 

A 

a 

ị 

• Công thức tính diện tích tam giác 
vuông 

Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai 
cạnh góc vuông : 

s = — a.b 

2 

cr 

< > 

3--A 

<-í-> 



67 











































B. Bã/ Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

11 . Câu nào sau đây sai : 

A. Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau 

B. Hai tam giác có diện tích bằiig nhau thì bằng nhau 
c. Diện tích tam giác là một số dương 

D. A) và C) đúng ; B) sai. 

12. Câu nào sau đây đúng : 

A. Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước cửa nó 

B. Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó 

c. Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông 
D. A), B), C) đều đúng 

13. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 270m, chiều rộng bằng 

ì chiều dài. Diện tích khu vườn bằng : 

3 

A. 24300m 2 B. 25000m 2 C. 36500m 2 D. 27000m 2 

14. Một tấm bìa màu xanh hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 
14cm. Một tấm bìa màu vàng hình vuông có chu vi bằng chu vi của tấm 
bìa màu xanh. Diện tích của tấm bìa màu vàng bằng : 

A. 246cm 2 B. 256cm 2 c. 280cm 2 D. 300cm 2 

15. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có BC = 12cm. Diện tích AABC bằng : 

A. 40cm 2 B. 18cm 2 c. 25cm 2 D. 36cm 2 

16. Cho tam giác ABC có B = 45° , có đường cao AH = 6dm, HC = 9cm. 
Diện tích tam giác ABC bằng : 

A. 35dm 2 B. 40dm 2 c. 45dm 2 D. 48dm 2 

17. Một hình chữ nhật có tỉ số các cạnh là Ệ và diện tích của nó là 125cm 2 

5 

. Chu vi của hình chữ nhật bằng : 

A. 45cm B. 56cm c. 60cm D. 68 cm 

68 













































20. Cho tam giác ABC đường cao AH. Tính AH biết cạnh BC = l5cm và 
Sabc = 105cm 2 . 

Kết quả nào sau đây đúng : 

A. 14cm B. 15cm c. 16cm D. 18cm 

21 . Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12cm, AD = 9cm. Gọi H là hình 
chiếu của C trên đường chéo BD. Độ dài đoạn CH là : 

A. 5,6cm B. 6,2cm c. 6,8cm D. 7,2cm 

22 . Cho tam giác MNP có N = 45°, MP = 20cm ; đường cao MQ = 12cm. 
Diện tích của AMNP là : 

A. 156cm 2 B. 168cm 2 c. 186cm 2 D. 286cm 2 

23 . Cho tam giác HIK, trên cạnh IK lấy một điểm o sao cho ^7 = —. Gọi 
Si là diện tích AHOI và s 2 là diện tích AHOK. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Si = s 2 B. Si = — s 2 

c. = Ậ D. A), B), C) đều sai 

s 2 2 

24 . Cho tam giác đều ABC cạnh a. Diện tích tam giác ABC là : 

A. ỂẠ B. ỂẠ c. D. 

4 4 2 

25 . Cho tam giác đều ABC cạnh lOcm, một điểm o tuy ý nằm trong tam giác. 
Gọi H, I, K theo thứ tự là hình chiếu của o trên các cạnh AB, BC, CA. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. OH + OI + OK = 5 V 2 cm B. OH + OI + OK = 5sÍ3 cm 

c. OH + OI + OK = õVẽ cm D. A), B), C) đều sai 

ĐÁP ÁN 


Bài 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Câu 

C 

A 

D 

B 

c 

A 

B 


70 


§4. DIỆN TÍCH HÌNH THANG 

a. KIẾN THỨC CÀN NHỔ 


(D Công thức tính diện tích hình thang 

Diện tích hình thang thì bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao 


s = i (a + b).h 





© Công thức tính diện tích hình bình hành 

Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương 
ứng với cạnh đó. 


s = ah 


/ 

h / 

1 / 

<^— J 

í-> 


ữ. Hài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

26 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = llcm, CD = 19cm, đường cao 
AH = 8cm. Diện tích của ABCD bằng : 

A. lOOcm 2 B. 120cm 2 c. 130cm 2 D. 150cm 2 


27. Cho hình thang ABCD (AB // CD), AB = 9cm, CD = 17cm, đường cao AH 
bằng đường trung bình của hình thang. 

Diện tích của ABCD bằng : 

A. 148cm 2 B. 160cm 2 c. 169cm 2 D. 179cm 2 

28 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) có Â = 90°, AB = 8cm, CD = 14cm, 
Sabcd = 121cm 2 . Độ dài cạnh AD bằng : 


A. llcm B. 13cm • c. 14cm D. 15cm 


71 








































29 . Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có c = 45°, AB = 5cm, đường cao 
AH bằng AB 

Câu nào .sau đây đúng : 

A. Độ dài cạnh CD là 15cm 

B. Độ dài đường trung bình của hình thang ABCD là lOcm 
c. Diện tích của hình thang ABCD là 50cm 2 

D. A), B), C) đều đúng 

30. Cho hình bình hành ABCD có AB = lOrn, đường cao AH = 6m. Gọi '0 là 
giao điểm của hai đưông chéo AC và BD, M là trung điểm của cạnh BC. 
Diện tích của tứ giác ABMO bằng : 

A. 21m 2 B. 22,5m 2 c. 25m 2 D. 25,75m 2 

ĐÁP ÁN 


Bài 

26 

27 

28 

29 

30 

Câu 

B 

c 

A 

D 

B 


§5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI 

n. MẾN THỨC CÀN NHỞ 


• Công thức tính diện tích hình thoi 


d>\ 

Diện tích hình thoi bàng nứa tích dọ dâi nai ciương cneo < 

s - ^d v d 2 




ữ. ữàt Tập 

Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng 

31. Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 16cm, 9cm là : 

A. 63cm 2 B. 68 cm 2 c. 70cm 2 Đ. 72cm 2 


72 


32 . Một hình thoi có cạnh dài 8cm và một góc của nó có số đo 60°. 
Diện tích hình thoi là : 

A. 26cm 2 B. 32V3cm 2 c. 36V3cm 2 D. 49V5cm 2 

33 . Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4,8cm, AD = 3,6cm. Gọi M, N, p, Q 
theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. 

Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. Tứ giác MNPQ là hình thoi 

B. Chu vi của tứ giác MNPQ là 12cm 
c. Diện tích tứ giác MNPQ là 8,64cm 2 
D. A), B), C) đều đúng 

34 . Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hình nào có diện 
tích lớn hơn. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Hình vuông cổ diện tích lớn hơn 

B. Hình thoi có diện tích lớn hơn 
c. Diện tích hai hình bằng nhau 
D. A), B) sai ; C) đúng 

35 . Cho hình thoi ABCD có A = 120°, AB = 18dm. Diện tích hình thoi tính 
được là (Kết quả lấy đến chữ số hàng đơn vị, Vã = 1,73) 

A. 215dm 2 B. 260dm 2 c. 280dm 2 D. 283dm 2 

ĐÁP ÁN 


Bài 

31 

32 

33 

34 

35 

Câu 

D 

B 

D 

A 

c 


73 



























§6. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 


a. KIẾN THỨC CầN mớ 

Làm thế nào để tính được diện tích của một da giác bất kỳ? 

Phương pháp chung: 

• Ta có tl. :hia đa giác thành các tam giác (H.a) hoặc tạo ra một tam giác 
nào đó có í la đa giác (H.b). 

Do đó việc tính điện tích của một đa giác bất kỳ thường được qui về việc 
tính diện tích các tam giác. 

• Trong một số trường hợp, để việc tính toán thuận lợi ta có thê chia đa giác 
thành nhiều tam giác vuông và hình thang vuông (H.c) 



(H.a) (H.b) (H.c) 


ữ. ữàt Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

36 . Hình vẽ bên cho biết ABCD là hình 
chữ nhật và BH // EF với các kích 
thước đã ghi trên hình. Gọi diện tích 
hình ABCD là Si, diện tích hình 
BHFE là s 2 . Câu nào sau đây đúng. 


A. Si - s 2 = lOOOOiứ 
c. Si - s 2 = 14000m : 



37 . Với hình vẽ bên ta tính được 
diện tích tứ giác ABCD là : 

A. 91m 2 B. 100m 2 

c. 105m 2 D. 11 lm 2 

(72 =1,41) 


A<-ỊỄ2E->B 


o 

3 


D. S! - s 2 = 15000m 2 

B 



38 . Diện tích mảnh đâ't theo 
kích thước cho trên hình 
bên (đơn vị m 2 ) bằng : 


A. 3200rn 
c. 3890m 2 


B. 3800m 2 
D. 3940m 2 



39 . Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 18cm, AC = 24cm. Gọi I là giao 
điểm của hai tia phân giác của góc A và B. Vẽ IH 1 BC tại H. Độ dài 
của IH là : 


A. 6cm B. 8 cm 

40 . Đa giác (hình bên) có diện tích 


c. lOcm 


D. 14cm 


30m 


là 5100m 2 thì : 
A. X = 90m 
c. X = llOm 


B. X = lOOm 
D. X = 120m 



ĐÁP ÁN 


Bài 

36 

37 

38 

39 

40 

Câu 

B 

D 

c 

A 

B 












































ÔN TẬP CHƯƠNG II 

n. HÚNG TÓM Tắĩ 
cúc CÔNG THỨC TÍNH ỮIỆN TÍCH 


HÌNH 


DIỆN TÍCH 


Hình chữ nhật 



s = ab 


Hình vuông 



s = a 2 


Tam giác vuông 



s = -T ab 
2 


Tam giác bất kì 



s= ịah 
2 


Hình thang 


h 


s = ị(a + b)h 
2 


Hình .bình hành 


s = ah 


a 


• Hình thoi 

h/ 


S = ah = — dd’ 

2 



• Đa £fiác _— 



Á 

1 s 2 

S3\ 

s = Si + s 2 + S3 + S4 

\s 4 y/ 



ữ. sùỉ Tập 


Khoanh vào chừ đặt trước câu trả lời đúng 

47. Cho hình sao năm cánh (hình bên) A 

. Tính Â + B + C + D + Ê = ? 

Kết quả nào dưới đây đúng 
A. 150° B. 180° 

c. 200 ° D. 360° 

42 . Câu nào sau đây đúng : 

A. Tổng số đo các góc của hình n-giác là : (n - 2). 180° 

B. Số đường chéo của hình n-giác là 

2 

c. Số đường chéo phát xuất từ một đỉnh của hình n-giác là (n - 3) 
D. A), B), C) đều đúng 

43 . Nếu một đa giác đều có 12 cạnh thì số đo mỗi góc của đa giác đều là : 



A. 150° B. 180° c. 270° D. 360° 


44 . 



Hình vẽ cho biết : ABCD là hình chữ nhật, MN // AD, PQ // AB. 
Câu nào sau đây đúng : 

A. SoMBQ < SoNDP 

B. SoMBQ > SoNDP 

C. SoMBQ = SoNDP 


D 


N 


77 









































































45 . Cho hình bình hành ABCD có AD = 20cm, đường cao BI = llcm. Gọi H 
là trung điểm của cạnh CD. Diện tích của tứ giác ABHD bằng : 

A. 156cm 2 B. 165cm 2 c. 185cm 2 D. 158cm 2 

46 . Cho hình bình hành ABCD, trên BC lấy một điểm M sao cho 

BM = — BC. Tính tỉ số diện tích của tam giác ACD và tứ giác ABMD 
3 

Câu nào sau đây đúng : 

A Sạcd = 1 B S ACD _ 1 c S ACD = 1 D S ACD _ = 3 

S A BMD 4 S ABMD 3 S ABMD 2 S ABMD 4 

47 . Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12m, AC = 16m. ơ phía ngoài 
tam giác vẽ hai tam giác đều ABM và ACN. 

Diện tích AAMN bằng : 

A. 45m 2 B. 48m 2 c. 52m 2 D. 60m 2 

48 . Với đề bài 47 và « 1,73, diện tích của tứ giác BCNM bằng : 

A. 27lm 2 B. 307m 2 c. 327m 2 D. 317m 2 

49 . Cho hình thang ABCD (AB // CD). Khẳng định nào sau đây đúng : 

A. Sàbd > Sabc ; B. Sàbd < Sàbc ■> G. Sàbd = Sàbc 

50. Cho hỉnh chữ nhật ABCD, M và N lần lượt là hai điểm tùy ý trên hai 
cạnh BC và AD. Đường chéo BD cắt AM và CN theo thứ tự tại p và Q. 
Các đường thẳng kẻ qua p song song với BC và qua Q song song với AB 
cắt nhau tại H. 

Kết luận nào sau đây đúng 

A. Sàpq = Sbhd 

c. S AP Q > Sbhd 

ĐÁP ÁN 


Bài 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Câu 

B 

D 

A 

c 

B 

D 

B 

D 

c 

A 


B. Sàpq < Sbhd 
D. Sàpq = 2Sbhd 


HƯỚNG DÂN GIẢI 

(Học sinh tự làm các bài tập khổng có trong phần hướng dẫn này) 

3 . Tổng số đo các góc của hình n-giác là (n - 2). 180° 

Vậy tổng số đo các góc của đa giác 14 cạnh là : 

(14 - 2).180° = 2160° 

4. Số đo mỗi góc của đa giác đều n cạnh là : 

(n - 2). 180° 
n 

Vậy số đo mỗi góc của lục giác đều là : 

íg- -2)-180° ,1200 
6 

5 . Số đường chéo của hình n-giác là : ~ ^ n — ^ 

2 

Vậy số đường chéo của đa giác 10 cạnh là : 

— -P- 3) = 35 (đường chéo) 
z 

6 . Số đường chéo phát xuất từ một đỉnh của hình n-giác là : n - 3 
Vậy số đường chéo phát xuất từ một đỉnh của đa giác 8 cạnh là : 

8-3 = 5 (đường chéo) 

7 . Số tam giác được tạo thành của hình n-giác là (n - 2) 

Vậy sô” tam giác được tạo thành của đa giác 20 cạnh là : 

20 - 2 = 18 (tam giác) 

8 . Tìm n là số cạnh của đa giác : 

Theo đề bài ta có : (n - 2). 180° = 1080° 

=> n - 2 = 1080° : 180° = 6 
=> n = 8 

Vậy đa giác có 8 cạnh 


79 



































9. Gọi n là số cạnh của đa giác (n e N ; n > 4) thì số đường chéo cửa đa 

. n(n - 3) 

giác này là : - - 

• z 

Gọi n là số cạnh của đa giác (n e N ; n > 4) 

n(n — 3) 

Theo đề bài ta có : n = --—- 

£ 

=> 2n = n 2 - 3n 
=> n 2 - 5n = 0 
=> n(n - 5) = 0 
Do n > 0 nên n-5 = 0=>n = 5 
Vậy đa giác có 5 cạnh 

10 . Gọi n là số cạnh của đa giác đều (n € N ; n > 3) 

- Mỗi góc của đa giác đều n cạnh là : —— 

n 

- Tổng các góc ngoài của một đa giác đều n cạnh bằng 360° 

Theo đề bài ta có : 

360O + (n- 2 U 8 Ọl = 48ũ „ 
n 

=> 360°.n + (n ~ 2).180° = 480°.n 
=> 360°.n + 180°.n - 360° = 480°.n 
=> 60°.n = 360° 

=> n = 6 

Vậy đa giác có 6 cạnh 

14. Tính diện tích của tấm bìa màu vàng : 

Chu vi của tấm bìa màu xanh là : (18 + 14).2 = 64 (cm) 

Chu vi của tấm bìa màu vàng là : 64cm 
Cạnh của tấm bìa màu vàng là : 64 : 4 = 16 (cm) 

Diện tích của tấm bìa màu vàng là : 16 X 16 = 256 (cm 2 ) 

Đáp sô": 256cm 2 


16. Tính diện tích AABC 

AAHBcó H = 90°, B = 45° 

=> AAHB vuông cân tại H 
=> AH = HB = 6 dm 

Ta có : Sabc = Sahb + Sahc = 



ị . 6.6 + ị. 6 .9 = 45 (dm 2 ) 
2 2 


(Hoặc Sabc = ^BC.AH = i.15.6 = 45 (dm 2 )) 
2 2 

Vậy Sabc = 45dm 2 


17 . Gọi x(cm) và y(cm) là chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật (y > X > 0) 
Theo đề bài ta có : 


— = 7 (1) và xy = 125 (cm 2 ) (2) 

y 5 


( 1 ) 


y= fx ( 3 ) 

4 


(2) => xy = X. 7X = 125 

4 




X = 10 (nhận) hoặc X = - 10 (loại) 


(3) => y = - 7.10 = 12,5 (cm) 

4 


Chu vi của hình chữ nhật là : (12,5 + 10).2 = 45 (cm) 
Đáp sô": 45cm 


18 . Hướng dẫn cách giải : 

Cho hình vuông cạnh a, đường chéo d, ta có : 

• Tính d theo a : d = aVã 

• Tính a theo d : a = 



81 


















Giải 


Khi đường chéo của hình vuông d = 13^2 thì cạnh của hình vuông là : 


a = 


dV2 1372.72 = 13.74 = 13.2 


= 13 


2 2 2 
Vậy diện tích hình vuông là : 

s = 13.13 = 169 (đvdt) 

21 . Tính độ dài CH : 

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là : 

Sabcd = 12.9 = 108 (cm 2 ) 

Ta có : AABD = ACDB (c.c.c) 

1 2 

=> Scdb = ~S ABCD = 54cm 


hay =- CH.BD = 54 
2 

BD BD 

Từ tam giác vuông ABD ta có : 
BD 2 = AB 2 + AD 2 = 12 2 + 9 2 = 225 
'=> BD = 15 (cm) 

(*)=>CH= ỉ^ = 7,2 (cm) 

15 


Vậy CH = 7,2cm 
22 . Tính Smnp • 

AMQN vuông cân tại Q (vì có Q = 90°, N = 45 1 ') 
=> NQ = MQ = 12cm (1) M 

Từ tam giác vuông MQP ( Q = 90°) 



B 


Ta có : PQ 2 = MP 2 - MQ 2 

= 20 2 - 12 2 = 256 


N‘ 




^\20cm 

12 cm 

Ẩ* 5 ° 

r 



Q 


82 


T 


=> PQ = 16 (cm) (2) 

(1) và (2) => NP = 12 + 16 = 28 (cm) 

Do đó : Smnp = — MQ.NP = ^.12.28 = 168 (cm 2 ) 
2 2 


Vậy Smnp — 168cm 2 

23 . So sánh Si và S 2 : 

Vẽ đường cao HM của AHIK, ta có : 

Sj = -^OI.HM (1) 

2 

S 2 =^OK.HM (2) 

2 

Chia (1) và (2) vế theo vế : 

1 


H 


Q -OI.HM ™ 

Sị_ = 2 _OI_ 


= 4 (gt) 


s 2 ị OK.HM 0K 2 


Vậy §*- = ị 

s 2 2 


24 . Hướng dẫn cách giải : 

Cho tam giác đều cạnh a, đường cao h, ta có : 

aV§ 


• Tính h theo a : h = 

• Tính a theo h : a = 


2 

2hV3 


ù 


Giải 


Q 1 , 1 aVã a 2 V3 

0 = — ah = — a.—-— = ——-— 
2 2 2 4 


25 . Tính OH + OI + OK = ? 

1 TacóSABc= ^ = 1^ = 2573 (cm 2 ) 
4 4 




83 



























• Saob = 4 AB.OH = -i.10.OH = 50H (cm 2 ) 

• Sboc = ^BC.OI = 4-10.01 = 501 (cm 2 ) 

2 2 

• Saoc = 4 AC.OK = 4* ÌO.OK = 50K (cm 2 ) 

2 2 

Ta có Saob + Sboc + Saoc = Sabc A 

Hay 5.0H + 5.01 + 5.0K = 25^3 
=> 5(0H + 01 + OK) = 25^3 
=> OH + 01 + OK = 5^3 (cm) 

Vậy OH + 01 + OK = 5\fẽ cm 

27. Tính Sabcd = ? 

Gọi MN là đường trung bình của hình thang ABCD, ta có : 
AB + CD 9 + 17 



MN = -= -V- = 13 (cm) 

2 2 

Do đó AH = MN = 13cm 


Ta có :Sabcd = ~z (AB + CD).AH 
z 

= 4(9 + 17).13 = 169 (cm 2 ) 

2 


A 9c'm B 



Vậy Sabcd = 169cm 

28 . Tính độ dài đường cao của hình thang ABCD : 

Ta có : Â = 90° (gt) hay AB 1 AD 

=> CD 1 AD (vì CD // AB) A 8cm B 

nên AD là đường cao của hình thang ABCD 


Ta có : Sabcd = ~(AB + CD).AD 
2 


Db 


14cm 



Hay 121 = ^(8 + 14).AD 
2 


=> AD = = n (cm) 

22 

Vậy độ dài đường cao của hình thang ABCD là llcm 

29 . A. Vẽ BK X CD tại K 

Tứ giác ABKH là hình vuông 
(vì Â = H = K = 90° và AB = AH) 

=> AB = HK = AH = BK = 5cm 
ABCD là hình thang cân 



=> D = c = 45° 

=> AAHD và ABKC vuông cân tại H và K 
=> HD = AH = 5cm ; CK = BK = 5cm 


Do đó : CD = CK + KH + HD = 5 + 5 + 5 = 15 (cm) 
Vậy CD = 15cm 

B. Đường trung bình hình thang ABCD 


1= (AB + CD) = (5 + 15) = 10 (cm) 

2 2 

c. Diện tích hình thang ABCD : 

Sabcd = Ỉ(AB + CD).AH = 10.5 = 50cm 2 
2 


30 . Tính Sabmo 

Vẽ CK 1 AB tại K, ta có : AH = KC = 6m 
AABC có MC = MB ; oc = OA 

=> MO là đường trung bình của AABC A lOm K B 

=> MO // AB và MO = 4 AB = 5 (m) 

2 

ACBK có MC = MB, MI // BK 
1 => IC = IK= ^KC = 3 (m) 

Tứ giác ABMO có MO // AB (cmt) là hình thang, đường cao là IK = 3m 




85 































Do đó : Sabmo = \ (MO + AB).IK = \ (5 + 10).3 = 22,5 (m 2 ) 
Vậy Sabmo = 22,5m 2 


32 . Hướng dẫn cách giải 

Một tam giác đều cạnh lầ a, đường cao là h, ta có : 

aVã _ 2hVã . 0 a 2 Vã 

• h = —r— • a = ' • o = —— 

2 3 4 

Giải 


Giả sử ta có hình thoi ABCD cạnh dài 8 cm, Â = 60°, hai đường chéo cắt 
nhau tại H 

AABD có AB = AD và Â = 60° => AABD đều 



Do đó S ABCD = ỈBD.AC = ỉ 8.873 = 3273 (cm 2 ) 
2 2 

Vậy S ABCD = 3273 cm 2 


33 . A. Tứ giác MNPQ là hình thoi : 

MN là đường trung bình của AABC 
PQ là đường trung bình của AACD 


=> MN = PQ = ^AC (1) 

2 

Tương tự ta có : 

MQ = NP = ^BD (2) 

2 

Do ABCD là hình chữ nhật 


A M B 



Nên AC = BD 

(1) và (2) => MN = PQ = MQ = NP 
Vậy tứ giác MNPQ là hình thoi 


B. Tính chu vi hình thoi MNPQ : 

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC : 
AC 2 = AB 2 + BC 2 = (4,8 ) 2 + (3,6 ) 2 = 36 
=> AC = 6 (cm) 

(1) => MN = ^.6 = 3 (cm) 

2 

Vậy chu vi của hình thoi MNPQ là : 3 X 4 = 12 (cm) 


c. Tính Smnpq : 

Ta có : MP = BC = 3,6cm ; NQ = AB = 4,8cm 

Do đó : S MNPQ = ttylP.NQ = t.3,6.4,8 = 8,64 (cm 2 ) 
z V 

Vậy Smnpq = 8,64cm 2 




Q p 

Do hình thoi và hình vuông là hai tứ giác đều có bốn cạnh bằng nhau 
nên khi hai hình này có cùng chu vi thì độ dài cạnh của chúng bằng 
nhau, (bằng chu vi : 4) 

Giả sử ta có hình thoi ABCD đường cao BH và hình vuông MNPQ, cả 
hai hình có độ dài cạnh là a 


Ta có : Sàbcd = AD.BH = a.BH (đvdt) (1) 
Smnpq = MN.MQ = a.a (đvdt) (2) 
AABH vuông tại H nên BH < AB hay BH < a 
(1) và (2) => a.BH < a.a 
Vậy Sabcd < Smnpq 

; :37. SàbcD = ? 

AB = AD = 8 m (gt) 

=> Sabd = AB.AD =A.8.8 = 32 (m 2 ) 

2 2 

AABD vuông cân tại A 





87 


























JBD = ABV 2 = 8 V 2 (m) 

^ Ịôi = 45° 

Ta có f >2 = D - Di = 135° - 45° = 90° 

=> ABDC vuông tại D 

=> Sbdc = ^BD.DC = ^.872.14 = 56.1,41 = 79(m * 2 ) 
2 2 

Do đó : Sabcd - Sabd + Sbdc = 32 + 79 = 111 (m 2 ) 
Vậy Sabcd = lllm 2 

39. Độ dài IH = ? 

Từ I vẽ IE 1 AB, IK 1 AC 

• Do I là giao điểm các tia phân giác 
của các góc AABC nên I cách đều 
các cạnh của AABC 

IH = IK = IE 

• AABC vuông tại A suy ra : 

BC 2 = AB 2 + AC 2 = 18 2 + 24 2 = 900 

=> BC = 30 (cm) 

Ta có • Sabc =^AB.AC = 18.24 = 216 (cm 2 ) 

2 2 

• Sbic = ^.BC.IH = ỉ 30.ỊH = 15.IH (cm 2 ) 

2 2 

• S aic =ỈAC.IK = Ì.24.IK = 12.IK (cm 2 ) 

2 2 

• S AIB =ÌAB.IE = i 18.IE = 9.IE(cm 2 ) 

2 2 

Ta có Sbic + S A IC + Saib = S A BC 
Hay 15.IH + 12.IK + 9.IE = 216 
15.IH + 12.IH + 9.IH = 216 
36.IH = 216 
IH = 6 (cm) 

Vậy IH = 6 cm 



88 


47 . Â + B + C + D + Ê = ? 

Ta biết rằng số đo góc ngoài của một A 



ALD + AMC + CNE + BPE + BQD = 2(Â + B + c + D + Ê) 

Ta có vế trái là tổng các góc ngoài của đa giác LMNPQ nên bằng 360°, 
suy ra : 2(Â + B + c + D + Ê) = 360° 

Do đó: Â + B + C + D + Ẽ = 180° 


44 . So sánh Sombq và Sondp : 

ABCD, AMOP và CNOQ là những A 
hình chữ nhật. Suy ra : 


M 


B 


Sabc = Sadc (1) 

Saom = Saop (2) 

Scoq = Scon (3) 

(1), (2) và (3), ta có : 

Sạro - (S A nM + Scoq) = S A nr - (S A op + SnnNi) 



Q 


S s 


ONDP 


MBQO 

Vậy Smbqo = Sondp 

45 . Vẽ DE.; HF vuông góc với BC 
Ta có : DE = BI = llcm 
(cạnh đối của hình chữ nhật BEDI) 

HF = ị DE = ị.11 = 5,5 (cm) 

2 2 



89 











































(HF là đường trung bình của ACDE) 

Ta có : S BHC = ^HF.BC = ^5,5.20 = 55 (cm 2 ) 

2 2 

Sabcd = BI.AD = 11.20 = 220 (cm 2 ) 

=> Sábhd = 220 - 55 = 165 (cm 2 ) 

Vậy Sabhd = 165cm 2 

46 . - S . Ạ CP- = ? 

Sabmd 

Vẽ đường cao BH của hình bình hành ABCD, ta có : 


Sacd - 2 ^ABCD - -BH.AD (1) 

Tứ giác ABMD có BM // AD nên ABMD là hình thang có đường cao là BH 


S A bmd=^(BM + AD).BH 


Do BM = 77 BC 
3 


= T-AD (vì BC = AD) 
3 


Sabmd = ị f ị AD + AD 


213 


B M 



•BH = ^.AD.BH (2) 
3 


Q ^ AD.BH q 

(1) và (2) => - - 7 . CD .,. = Ấ 


5 abmd 


? AD.BH 4 
3 


Vậy ^ACD_ = I 

Sabmd 4 


47 . s 


- ? 


'AMN = 

Ta có : MÃN = 360° - (MÃB + BÃC + CÁN) 

= 360° - (60° + 90° + 60°) = 150° 

Gọi H là giao điểm của tia MA và CN, ta có : 
NÃH = 180° - MÃN = 180° - 150° = 30° 



90 


=> AH là phân giác của CAN nên AH cũng là đường cao, trung tuyến 
cửa tam giác đều CAN 

=> NH = ịcN = ị.16 = 8 (m) 

2 2 

=> S AMN = 1 AM.NH = 1.12.8 = 48 (m z ) 

2 2 

Vậy Samn = 48m 2 

48 - Sbcnm = ? 

Ta có : 

. S ABC =^AB.AC = i 12.16 = 96 (m 2 ) 

2 2 

• Samn = 48m 2 (cmt) 

Do đó : Sbcnm = Sabc + Sabm + Sacn + Samn 
= 96 + 3673+64^3 + 48 
= 144+ 100>/3 = 144 + 100.1,73 
= 144 + 173 = 317 (m 2 ) 

Vậy Sbcnm= 317m 2 

50. So sánh Sapq và Sbhd : 

Gọi K là giao điểm cửa AH và BD 

Do QH // AB (gt) nên hai tam giác 
AQH và BHQ có đường cao bằng 
nhau và cạnh QH chung nên : 

Saqh = Sbhq 

Hai tam giác này có phần chung là AHKQ 
=> Saqk = Sbhk (!) 

Tương tự trên, ta có : Sahp = S DH p 



91 

























Hai tam giác này có phần chung là AHPK 
=> Sapk = Sdhk (2 ) 

Cộng (1) và (2) vế theo vế, ta có : 

Saqk + ^APK = S BHK + S DHK 

^APQ S BHD 

Vậy Sapq = Sbhd 


92 


II 

Chương III TAM GIÁC BỐNG DẠNG 

I ■ 

í 

§1. ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC 

a. KIẾN THỨC CÀN NHỚ 


© Tỉ số của hai đoạn thẳng 

Định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng (theo 
cùng một đơn vị đo) 

•' „ AB 

Tỉ số hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là —— 


Chú ý: Tỉ số hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đồ. 

© Đoạn thẳng tỉ lệ 

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng 

1 §■§ * ề-ề 


© Định lí Ta-let trong tam giác 


Định lí Ta-let: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam 
giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn 
thẳng tương ứng tỉ lệ. 



Tam 

giác ABC, 




Giả thiết 







B’c’ 

// BC (B’ e AB 

ơ 6 

AC) 



AR’ 

AC’ AB' 

AC' 

B'B 

C'C 

Kết luận 

AB 

~ AC ’ B'B " 

C’C 

AB 

” AC 



1 . 


ữ. MI Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Cho hai đoạn thẳng AB = 16cm, CD = 8dm. 

Câu nào sau đây đúng : 


A. ^ = 2 

CD 


B. 


AB 

CD 


c. 


AB 

CD 


D. 


AB 

CD 


93 




























2 . Cho biết = ~z và PQ = 24cm. Độ dài của MN bằng : 
PQ 12 


A. MN = lOcm 
c. MN = 12cm 


B. MN = llcm 
D. MN = 14cm 


3 . 




Với các hình đã cho, tìm X, y, z. 
Kết quả nào sau đây đúng : 

A. x = 16;y = 4;z = 5 
c. x = 20;y = 6 ;z = 3 

4 . Hình vẽ bên cho biết : MN // BC 
Câu nào sau đây đúng : 

MB _ NC 
AB “ AC 


B. x=16;y = 5;z = 2 

D. X = 28 ; y = 8 ; z = 4 
A 


A. 

AM 

AN 


MB 

NC 

c. 

AM 

AN 


AB 

AC 


B. 



5 . Hình vẽ bên cho biết MN // BC, p = M 
Câu nào sau đây đúng : 

A. PQ // BC B. NC = 8 

c. AQ = 4,6 D. A), B), C) đều đúng 

ĐÁP ÁN 



Bài 

1 

2 

3 

4 

5 . 

Câu 

B 

D 

c 

D 

A 


94 


§2. ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT 

• a. HIỂN THỨC CầN NHỜ 


© Định lí đảo của định lí Ta-tét 

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên các 
cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song 
song với cạnh còn lại của tam giác 


Giả thiết 

Tam giác ABC, (B’ G AB, C’ G AC) 

AB' AC' 

AB AC 

Kết luận 

B’C’ // BC 



® Hệ quả của định lí Ta-lét 

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với 
cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ 
lệ với ba cạnh tam giác đã cho. 


Giả thiết 

Tam giác ABC, B’C’ // BC, 

(B’ G AB, ơ e AC) 

Kết luận 

AB' AC' B'C' 

AB AC BC 



Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song 
với một cạnh của tam giác và cắt phần kéo dài của hai cạnh còn lại. 


B. 



B’ 


C’ 



95 























































ữ. lìài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


6 . Với hình vẽ bên. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng nhất 
_ _ A 

A. = = ễ B. EF // BC 

EB FC 3 


8 . 


c. = = M D. A), B), C) đều đúng 

AB AC BC 

7 . Hình vẽ cho biết : DE // BC A 

AD = 5cm, BD = 9cm, BC = 18cm 
Độ dài đoạn thẳng DE bằng : 

A. 4,4cm B. 5,5cm 

c. 6,4cm D. 8,3cm 




Cho hình thang ABCD (AB // CD và AB < CD). Gọi M là trung điểm của 
cạnh AB, o là giao điểm của hai tia DA và CB. Tia OM cắt cạnh CD tại N. 
Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. = tt? B. NC = ND 

DN NC 

c. A) sai, B) đúng D. A) và B) đều đúng 


9 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Gọi o là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD. Qua o vẽ đường thẳng d song song với AB cắt AD 
tại M và cắt BC tại N 
Câu nào sau đây đúng : 

A. OM = ON B. OM = 20N 

c. OM = ịoN D. A), B) sai ; C) đúng 

2 


10. Cho hình thang ABCD (AB // CD) . Gọi o là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD, M là trung điểm cạnh AB, N là trung điểm cạnh CD. 


Câu nào sau đây đúng : 

A. Ba điểm M, o, N thẳng hàng 


B QM _ AB 
ON “ CD 


c. Samnd = Smbcn D. A), B), C) đều đúng 


96 


11. Hình vẽ bên cho biết : N 

OM = I2cm, ON = 13cm, OH = 18cm, 

M = H = 90°. Độ dài X bằng : 

A. 5cm B. 7,5cm 

c. 8 cm D. 8,5cm 

12 . Cho hình thang ABCD (AB // CD và AB < 
của AD. Vẽ đường thẳng song song với hai đáy cắt BD tại p, cắt AC tại Q, 
cắt BC tại N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A MN^ 

B. pq = cd : ab 

2 

C. MP = QN 

D. A), B), C) đều đúng 

13 . Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại o. 
Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. Cho biết 
MD = 3MO, CD = ll,2cm. Độ dài của đoạn thẳng MN bằng : 

A. 2,2cm B. 2,4cm c. 2,8cm D. 3,6cm 

14. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD 
cắt nhau tại o. 

Câu nào sau đây đúng 

A. OA.OD = OB.OC B. OA.OB = oc 2 

c. OA.OD = OB 2 , D. A), B), C) đều sai 

15 . Cho tam giác ABC. Từ điểm M trên cạnh BC, kẻ các đường thẳng 
song song với các cạnh AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo 
thứ tự tại D và E. 

Câu nào sau đây đúng 


AE 

AD 

_ 1 

B. 

AE 

AD 


-— + 

— 


— 

H- 

= 1 

AB 

AC 

~ 2 


AB 

AC 


AE 

AD 


D. 

AE 

AD 

1 

—-- h 


= 2 

— 

H- 

= — 

AB 

AC 



AB 

AC 

3 


ĐÁP ÁN 


Bài 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Câu 

D 

c 

D 

A 

D 

B 

D 

c 

A 

B 


A B 





97 



































§3. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 

a. KIẾN THỨC CÙN NHỐ 

Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện 
thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. A 



Tam 

giác ABC 

Giả thiết 


__ 


AD là tia phân giác của BAC 


DB 

AB 

Kết luận 

DC 

~ AC 


Ghi chú: Nếu AD’ là đường phân giác ngoài tại 

D'B AB 

đỉnh A của tam giác ABC thì —— = —— T-J> 

L) u AU Ư 



ll Mỉ Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dúng 

16. Tính độ dài X trong hình vẽ bên và làm tròn kết quả đến chữ số thập 
phân thứ nhất. ^ 

Câu nào sau đây đúng : 

A. X = 4,lcm B. c = 4,9cm 
c. X = 5,lcm D. X = 5,5cm 




17. Hình vẽ bên cho biết AM là phân 
giác của góc xAB. Tính độ dài y 

Câu nào sau đây đúng : 

A. y = 14cm B. y = 15cm 

c. y = 18cm D. A), B), C) đều sai 

18. Tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 16cm và AD là đường phân giác của 
góc BAC (D e BC). 

Câu nào sau đây đúng : 


A. 


Sabd 2 


’ADC 


= ^ B. 

3 


3 abd 

>ADC 


Q Sạbd _ Ế. 
Sadc 5 


D. 


s 


ABD 


s 


ADC 


6 


98 


19. Tính độ dài của X và y trong 
phân thứ nhất) 

A. X = 13,8cm, y = 16,2cm. 

B. X = 14,lcm, y = 15,5cm 
c. X = 10,3cm, y = 19,7cm 
D. X = 9,6cm, y = 20,4cm 


hình vẽ bên (lấy kết quả đến chữ số thập 
A 



20. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM, tia phân giác của góc 
AMB cắt AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt AC ở E. 

Câu nào sau đây đúng nhất : 

A. DE // BC B. AMDE là tam giác vuông 

c. A), B) đều đúng D. A), B) đều sai 

21 . Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác của góc BAC. Vẽ DM song 
song với AC (M e AB). Tính MA, biết AB = 9cm, AC = 24cm. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. MA = 6,5cm B. MA = 7,2cm 

c. MA = 7,5cm D. Một kết quả khác 

22. Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 15cm, BC = lOcm, đường 
phân giác của góc B cắt AC ở M, đường vuông góc với BM tại B cắt 
đường thẳng AC ở N. Độ dài của đoạn thẳng MN bằng : 

A. MN = 32cm B. MN = 36cm 

c. MN = 40cm D. MN = 44cm 

23 . Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12m, AC = 16m, đường phân 
giác của góc A cắt BC tại D. Vẽ DE // AB (E G AC). Tính độ dài đoạn 
thẳng DE. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. DE = 4,2cm B. DE = 4,9cm 

c. DE = 5,6cm D. DE = 6,9cm 

24 . Cho tam giác ABC và ba đường phân giác AD, BE, CF 


Câu nào 

sau 

đây đúng : 





A. 

DB 

EC 

FA _ 1 

B. 

DB 

EC 

FA 








DC 

EA 

FB 2 


DC 

EA 

FB 

c. 

DB 

EC 

FA _ 1 

D. 

DB 

EC 

FA 

DC 

EA 

FB 3 

DC 

EA 

FB 


99 




























25 . Cho tam giác ABC, phân giác của góc A cắt BC ở M, phân giác của góc 
AMB cắt AB ở p và phân giác cùa góc AMC cắt AC ở N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AP.BM.CN = BM 2 B. AP.BM.CN = BM.AN 

c. AP.BM.CN = BP.CM.AN D. A), B), C) đều sai 

ĐÁP ÁN 


Bài 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Câu 

c 

A 

B 

D 

c 

A 

B 

D 

B 

c 


§4. KHÁI NIỆM TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG 

n. KIẾN THỬC CẦN NHỞ 


© Đinh nghĩa: Tam giác A’B’C’ gọi là đồng dạng với tam giấc ABC nếu 
“ _ A'B' B'C C'A’ 

Â’ = Â ; Ễ' = B ; C’ = C và 


AB BC CA 


Kí hiệu: AA’B’Ơ ~ AABC 

Tỉ số các cạnh tương ứng = k gọi là ú sô đồng dạng * 


(D Tính chất 

a) Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó. 

b) Nếu AA’B’C’ ~ AABC thì AABC - AA’B’C\ 

c) Nếu AA’B’C’ ~ AABC và AA”B”C” ~ AA’B’C’ thì AA”B”C” - AABC. 

® Định lí 

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với 
cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho. 




100 


Giả thiết 

Tam giác ABC, d // BC, d cắt AB tại 
B’, cắt AC tại c\ 

Kết luận 

AAB’Ơ ~ AABC 


ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chừ đặt trước câu trả lời đúng 

26. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống : 

A. n Mỗi tam giác đồng dạng với chính nó 

B. □ Nếu AA’B’C’ ~ AABC thì AABC ~ AA’B’C’ 

c. Q Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau 
D. \^} Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau 

27. AA’B’C’ ~ AA”B”C” theo tỉ số đồng dạng ki 
AA”B”C” ~ AABC theo tỉ số đồng dạng k 2 

Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào sau đây : 
A. kik 2 B. c. ki + k 2 D. kj - k 2 


28 . Với hình vẽ đã cho. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. MN//BC 

B. AAMN ~ AABC 
c. X = 10,19 

D. A), B), C) đều đúng 


A 



29 . Xét bài toán “ cho AABC hãy dựng AAB’C’ đồng dạng với AABC theo tỉ 

2 

số đồng dạng k = ^ ” 
đ 


Hãy sắp xếp một cách hợp lí các mệnh đề sau đây để được lời giải bài 
toán đã cho. 

(1) Vẽ đoạn thẳng PB rồi từ N dựng NB’ // PB (B’ e AB) 


101 
























































(2) Dựng tia Ax nằm ngoài AABC và trên tia này đặt ba đoạn thẳng 
liên tiếp bằng nhau AM = MN = NP 

(3) Dựng AABC bất kì 

(4) Từ B’ dựng B’C’ // BC (C’ e AC) 

AAB’C’ là tam giác cần dựng 
Sắp xếp nào sau đây đúng : 

A. (1) ; (2) ; (3) ; (4) B. (3) ; (2); (1) ; (4) 

c. (2) ; (1) ; ( 3 ) ; ( 4 ) D. (4) ; (3) ; (2) ; ( 1 ) 

30 . Cho AABC và MN // BC (M 6 AB, N e AC). Cho biết tỉ số chu vi của hai 

tam giác AMN và ABC bằng ị và hiệu chu vi của chúng là 40dm thì 

0 

chu vi AAMN bằng : 

A. 40dm B. 50dm c. 60dm D. 80dm 

ĐÁP ÁN 


Bài 

26 

27 

28 

29 

30 

A 

B 

c 

D 

Câu 

Đ 

Đ 

Đ 

s 

A 

D 

B 

c 



102 


§5.6.7. CÁC TRƯỜNG Hựp ĐỒNG DẠNG 
CỦA HAI TAM GIÁC 

a. KIẾN THỨC CÀN NHỚ 


© Trường hợp đồng dạng thứ nhất 

Định lí: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác 
kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau. 



AABC và AA’B’C’ có : 

Giả thiết 

A’B’ A'C' B'C' 


AB AC ” BC 

Kết luận 

AA’B’C’ ~ AABC 


A 


B 




© Trường hợp đồng dạng thứ hai 

Định lí: Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác 
kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác ấy 
đồng dạng với nhau 



AABC và AA’B’C’ có : 

Giả thiết 

A'B' A'C' ~ X 

AB AC 

Kết luận 

AA’B’C’ ~ AABC 



c B 5 ' 



® Trường hợp đồng dạng thứ ba 


Định lí: Nếu hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì hai 
tam giác đó đồng dạng với nhau. 


Giả thiết 


Kết luận 


AABC và AA’B’C’ có : 
Ẵ' = Â ; B’ = B 
(hoặc Ẩ’ = Â và C’ = c 
hoặc B’ = B và C’ = c) 


B 



c B ,( 



AA’B’C’ - AABC 


103 











































ữ. nai Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dứng 


31. Cho hai tam giác ABC và MNP có kích thước như trong hình vẽ sau : 



Câu nào sau đây sai : 

A. AABC - AMNP 

3 

B. Tỉ số diện tích của hai tam giác ABC và MNP là ^ 

5 

4 

c. Tỉ số chu vi của hai tam giác MNP và ABC là — 

D. A)và C) đúng ; B) sai 

13 

32. Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là và hiệu độ dài hai 

lo 

cạnh tương ứng của chúng là 14cm. Tính hai cạnh đó. Nếu gọi X và y 
(x < y) là hai cạnh tương ứng của hai tam giác thì câu nào sau đây đúng. 

A. X = 60cm ; y = 74cm B. X = 76cm ; y = 90cm 

c. X = 78cm ; y = 92cm D. X = 91cm ; y = 105cm 

MN NP MP 

33. Nếu hai tam giác MNP và HIK có thì : 

rll Ixv xllv 

A. HĨK = MNP B. HĨK = NMP 

C. ÍĨĨK = NPM D. HĨK = NMP = NPM 

Hãy chọn câu đúng. 


34. Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N 
sao cho AM.AB = AN.AC 
Câu nào sau đây đúng : 

A. AAMN ~ ABMN B. AAMN ~ ACMN 

c. AAMN ~ AACB D. A), B), C) đều sai 


104 


■ .. 

35. Cho hình bình hành ABCD, E là điểm tùy ý trên cạnh AB. Đường 

thẳng DE cắt đường thẳng CB tại F. Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp 
tam giác đồng dạng với nhau ? 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 3 cặp B. 4 cặp 

c. 5 cặp D. A), B), C) đều sai 

36. Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua A vẽ đường thẳng xy không cắt 
tam giác. Gọi D và E theo thứ tự là hình chiếu của B và c trên xy, M là 
trung điểm của BC. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AABD ~ ACAE 

B. Tứ giác BDEC là hình thang vuông 
c. Nếu xy 1 AM thì BD + CE = BC 

D. A), B), C) đều đúng 

1; 37. Cho hai tam giác ABC và DEF có Â = D, B = Ê , AB = 8cm, DE = 6cm 
và AC - DF = 3cm. 

Độ dài cạnh AC là : 

A. lOcm B. 12cm c. 14cm D. 15cm 

38. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = lOcm, CD = 20cm. Gọi M là 
trung điểm của cạnh AB. o là giao điểm của AC và BD, tia MO cắt CD tại N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A — = - B QM = 1 

MN 2 MN ~ 3 

- OM 1 _ 

c * ^ = 4 D - A) ’ B) ’ C) đều sai 

39. Cho tam giác ABC, đường phân giác của góc c cắt AB tại D. Vẽ DE 
song song với BC (E e AC), vẽ tia Ex vuông góc với CD tại H và cắt BC 
tại F. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. ACED cân tại E B. Tứ giác CFDE là hình thoi 

c. AADE ~ ADBF D. A), B), C) đều đúng 


105 



















ịO. Cho AABC ~ AA’B’C’ có Â = A' và hai cạnh tương ứng AB = 3cm, A’B’ = 6cm. 
Gọi AM và A’M’ theo thứ tự là đường trung tuyến của AABC và AA’B’C’. 

Câu nào sau đây đúng : 


A. 

AM = 

-AM' 

2 

B. 

AM = - AM' 

3 

c. 

AM = 

-AM' - 

D. 

A), B), C) đều sai 


4 

41. Cho AMNP ~ AHIK có M = H , NP = 5cm, IK = 15cm. Vẽ ME là đường 
cao của AMNP và HF là đường cao của AHIK. 

Câu nào sau đây đúng : 

. S MN p _1 B S MN p _ _1 £ S MN p _ ỉ Y) S MNP _ _L 

S HIK 3 S HIK 9 S HIK 4 S HIK 12 

42. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 2,5cm, BD = 5cm và 
DÃB = DBC. Đường phân giác của góc DAB cắt BD ở M, đường phân 
giác của góc DBC cắt CD ở N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AABD ~ ABDC B. AABM ~ ABDN 

c. = - D. A), B), C) đều đúng 

BN 2 

43. Cho tam giác ABC cân tại A và M là trung điểm của cạnh đáy BC. Một 
điểm D thay đổi trên cạnh AB. Lấy một điểm E trên cạnh AC sao cho 
BD.CE = MB 2 

Câu nào sau đây sai : 

A. ADBM ~ AMCE B. ADME ~ ABDM 

c. DM là phân giác của BDÈ D. A), C) đúng ; B) sai 

44. Cho hình bình hành ABCD có AB = 12cm, BC = lOcm. Trên cạnh CD 
lấy điểm M sao cho CM = 8cm, tia AM cắt tia BC ở N. Độ dài đoạn 
thẳng BN bằng : 

A. 12cm B. 14cm c. 15cm D. 20cm 

45. Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = 4cm, CD = 16cm, BD = 8cm 
Câu nào sau đây đúng : 

A. BC = AD 

c. bc = 4ad 


106 


B. BC = 2AD 
D. A), B), C) đều sai 


46. Cho tam giác ABC có AB = 12cm, AC = 24cm. Trên cạnh AC đặt đoạn 
thẳng AM = 6cm. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. ẤBM = ẤCB B. ẤBM > ÁCB 

c. ABM < ACB D. A), B) sai ; C) đúng 

47. Cho tam giác ABC có Â = 120°, AB = 4m, AC = 6m và phân giác của 
góc A là AD (D e BC). Độ dài đoạn thẳng AD bằng : 

A. l,5m B. l,8m c. 2,4m D. 3m 

48. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi o là giao điểm của AC và BD. 
Qua o kẻ đường thẳng song song với hai đáy cắt AD ở E, cắt BC ở F. 

Câu nào sau đây đúng : 

A J_ = _Ị_1_ B J_ = J_ + J_ 

OE AB CD ■ OE AB + CD 

c - ầ-Ãầõ D. A), B), C) đều sai 

49. Cho tam giác ABC có ồ = , AB = 6cm, AC = lOcm, BC = 12cm, 

2 

đường phân giác của A cắt BC ở D. 

Độ dài của đoạn thẳng AD bằng : 

A. 2,5cm B. 3cm c. 4,5cm D. 5cm 

50. Cho hình bình hành ABCD. Qua D kẻ đường thẳng cắt AC, BC, AB lần 
lượt tại I, N, M. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AAMD ~ ACDN B. AM.CN = AD.DC 

c. ID 2 = IM.IN D. A), B), C) đều đúng 

ĐÁP ÁN 


Bài 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Câu 

B 

D 

A 

c 

A 

D 

B 

B 

D 

A 


Bài 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 50 

Câu 

B 

D 

D 

c 

B 

A 

c 

B 

D 

D 


107 








































§8. CÁC TRƯỜNG Hựp đồng dạng 
CỦA TAM GIÁC VUÔNG 


a. KIẾN THỨC CầN NHỞ 

3) Áp dụng các trường hợp dồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 

Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu : 

a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng một góc nhọn của tam 

b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc 
vuông của tam giác vuông kia (c.g.c) 

@ Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đổng dạng 

Định lí 1: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông 
nay tỉ lệ với cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia 
■thì hai tam giác vuông đó đồng dạng. 

© Tỉ SỐ hai đường cao, tỉ sô diện tích của hai tam giác đồng dạng 


Đinh lí 2: Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng 


bằng tỉ số đồng dạng. 



AA’B’Ơ ~ AABC 

GT 

A'B' 

Tỉ đồng dạnh là k - ^ 


A'H' . 

KL 

——- = k 

AH 



Đinh lí 3: Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương 


tỉ số đồng dạng 



AA’B’Ơ ~ AABC 


GT 


A’B’ 


Tỉ đồng dạng là k = 

AB 

KL 

Sạ-BT' _ k 2 



ữ ABC 




0. tìàt Tập 

Khoanh vào chừ đặt trước câu trả lời đúng 


51. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. 
Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác 
vuông đồng dạng với nhau. 


A. 2 cặp 
c. 4 cập 


B. 3 cặp 
D. 5 cặp 



52. Cho tam giác vuông có cạnh huyền dài 25cm, một cạnh góc vuông dài 
15cm. Độ dài hình chiếu của cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền là : 


A. 14cm 


B. 15cm 


c. 16 cm 


D. 18cm 


53. Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 12cm. Vẽ Cx vuông góc 
với BC (tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC). Lấy điểm D 
trên Cx sao cho BD = 25cm. 


Câu nào sau đáy sai : 
A. AABC ~ ACBD 
c. Sacdb = 204cm 2 


B. BC là tia phân giác của ABD 
D. A)và B) đúng ; C) sai 


54. Cho tam giác vuông ABC (Â = 90°) có đường cao AH và trung tuyến 
AM, biết BH = 4cm, HC = 9cm. Diện tích của tam giác HAM bằng : 


A. Sham = 7,5cm 


B. Sham = 6,5cm 


c. Sham = 8 ,5cm 2 D. Sham = 9cm 

55. Cho tam giác nhọn ABC có BC = 30cm, đường cao AH = 20cm. 
Tính cạnh hình vuông MNPQ, biết M e AB, N € AC, PQ e BC. 

Câu nào sau dây đúng : 

A. lOcm B. 12cm c. 15cm D. 18cm 

56. Cho hình thang vuông ABCD (A = D = 90' J ) có AB = 18cm, AD = 24cm 
và hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại o. Tính iộ dài 
cạnh CD. 

Câu nào sau đây dùng 

A. CD = 25cm B. CD = 30cm 

c. CD = 32cm D. Một kết quả khác 


109 








































57. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 15cm và đường cao AH = 12cm. 
Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = ^ AB . Gọi E là hình chiếu của 

o 

D trên BC. Vẽ DF // BC (F e AC). 

Độ dài đoạn thẳng DF bằng : 

A. 5,5cm B. 6cm c. 8,3cm D. 9cm 

58. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 12cm, trung tuyến 
AM = 15cm. 

Câu nào sau đây đúng : 

AB 1 AB = 2 AB = 3 D > AB ậ 

AC 2 AC 3 ’ AC 4 AC 5 

„ AB 3 

59. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm. Biêt — = 
Diện tích AABC bằng : 

A. 30,5cm 2 B. 31,8cm 2 c. 37,5cm 2 D. 38,5cm 2 

HB 1 

60. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 4cm. Biết . 

Diện tích AABC bằng : 

A. 16cm 2 B. 20cm 2 c. 25cm 2 D. 28,4cm 2 

ĐÁP ÁN 


Bài 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

.Câu 

B 

c 

D 

A 

B 

c 

c 

A 

c 

B 


110 


ÔN TẬP CHƯƠNG III 

n. TÓM TÍT KIẾN THỨC CấN NHÓ 


o Đoạn thẳng tỉ lệ 

AR A'R' 

a) Định nghĩa: AB, CD tỉ lệ với A’B\ C’D’ ^ ^ 


u, nv-L AB A B' _ AB±CD AB ± c D 
b) Tính chất: — = o 
CD c D 


AB.C'D' = CD.A'B' 


CD 


C'D’ 


AB = A'B' _ AB ± A'B' 
CD " C'D' “ CD ± C'D' 


© Định lí Ta-lét thuận và đảo 

Cho tam giác ABC (B’ e AB, C’ 6 AC) 
AB' = AC' 

AB “ AC 


B’C’//BC o 


AB' = AC' 
B'B ■ C'C 

B'B = C'C 
AB ■ AC 

© Hệ quả của định lí Ta-lét 

A 

B 


B> 



ơ 


ơ B’ 


A 




B’ 

• AABC 

• B'C7/BC (B' 6 AB , C' e AC) 


C’ 


AB' _ AC' _ B'C' 
AB " AC " BC 



Ỡ Tính chất của đường phân giác trong tam giác 

• AD là tia phân giác của BAC (D e BC) 

• AE là tia phân giác của BAx (E G tia CB) 

- , DB EB AB 

a CÓ DC EC " AC 



111 
















































0 Tam giác đồng dạng 

a) Định nghĩa 

ẠA'B'C' ~ AABC 
(tỉ đồng dạng là k) 

b) Tính chất 

AA’B’C’ ~ AABC có 


Ẩ' = Â ; B’ = B ; c' = c 

A^ = A^ = B^ = k 
AB AC BC 


k là tỉ số đồng dạng 
h' ; h là đường cao tương ứng 
p’ ; p là nửa chu vi tương ứng 
S' ; s là diện tích tương ứng 



£l = k, 

ỀLk* 

h 

p 

s 



c 



C’ 


© Liên hệ giữa các trường hợp đồng dạng và các trường hợp bằng nhau của 
hai tam giác ABC và A’B’C\ 


AA’B’C’ ~ AABC 


a) 4^ = Ễ^ = ^(c.c.c) 
; AB BC CA 


b) 


^ = 55- và B' = Ố (c.g.c) 


AB BC 


AA’B’C’ = AABC 


a) A^’ = AB ; B’ơ = BC ; A’ơ = AC (c.c.c) 


b) A’B’ = AB ; B’ơ = BC và B' = B (c.g.c) 


c) Ẩ'= Â và B' = B (g.g) 


c) Ẩ' = Â , A’B’ = AB; B' = B (g.c.g) 


o Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông ABC và A’B ơ 
ỊẰ = Ẩ’= 90°) c 


a) 

A'B' 

A'C' 

AB 

AC 

b) 

Ố' = Ồ 

hoặc C' 

c) 

A'B' 

B'C' 

AB 

BC 



B A’ 



ữ. ữài Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

6V. Câu nào sau đây sai : 

AB 1 

A. Nếu AB = 7cm, CD = 21cm thì —— = 7 - 

CD 0 

... AB 1 

B. Nếu AB = 25dm, CD = 150cm thì 7 — = -7 

CU 0 

AB 1 

c. Nếu AB = 2 m, CD = 80dm thì 7 — = 7 

CD 4 

D. NếuAB=HcDthì£§ = H 

62. Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác trong 
AD, đường trung tuyến AM (H, D, M thuộc đường thắng BC.) 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Điếm D nằm giữa hai điểm B và H 

B. Điểm D nằm giữa hai điểm M và C 
c. Điếm D nằm giữa hai điểm H và M 
D. A) đúng ; B) và C) sai 

63. Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH và CK cắt nhau 
tại o, tia AO cắt BC tại I. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. KH // BC B. AI 1 BC 

c. BO.BH = -ị-BC 2 D. A), B), 0 đều đúng 

2 

64. Cho tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm, DA = 8 cm, 
đường chéo BD = lOcm. Tứ giác ABCD là hình gì ? 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Hình thang B. Hình bình hành 

c. Hình chữ nhật D. Hình vuông 

65. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ hai đường cao BH và CK. 

Câu nào sau đây sai : 

A. AAHB ~ AAKC B. AK.AB = AH.AC 

c. AAHK ~ AABC D. A). 0 đúng ; B) sai 


113 

































































66. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. M là điểm tùy ý trên cạnh AB, ỷẽ 
tia Bx vuông góc với tia CM tại N và cắt tia CA tại p. Tính số đo góc ANP 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 15° B. 30° c. 45° D. 60° 

67. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD và AB < CD), gọi o là giao điểm 
của hai đường chéo AC và BD, p là giao điểm của hai tia DA và CB. 
Vẽ tia PO Cắt AB ở M và cắt CD ở N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. MA = MB 

B. ND = NC 

c. PO là trục đối xứng của hình thang ABCD 
D. A), B), C) đều đúng 

68. Cho hình thang vuông ABCD (Â = D = 90°) có AB = 6 cm, CD = 12cm, 
AD = 17cm, trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM = 8 cm. Tam giác 
BMC là tam giác gì ? 

Câu nào sau đây đúng : 

A. Tam giác cân B. Tam giác vuông 

c. Tam giác vuông cân D. Tam giác đều 

69. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 24cm, AD = 18cm. Vẽ AH vuông góc 
với BD tại H. Vẽ HK song song với DC (K 6 BC). 

Câu nào sau đây đúng : 

A. BD = 30cm B. AH = 14,4cm 

c. DH = 10,8cm D. A), B), C) đều đúng 

70. Với đề bài 69. Độ dài đoạn thẳng HK bằng : 

A. 15,4cm B. 16,4cm c. 16,8cm D. 18,6cm 

ĐÁP ÁN 


Bài 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Câu 

B 

c 

D 

A 

D 

c 

D 

B 

D 

A 


114 


1 . 


3. 


HƯỚNG DÂN GIẢI 

(Học sinh tự làm những bài không có trong phần hướng dẫn này) 

Chú ý: Muốn lập tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD thì độ dài AB và 
CD phải có cùng đơn vị đo. 

Ta có : AB = 16cm, CD = 8dm = 80cm 

1 -v ,, AB _ 16 _ 1 
Do đó = -~7 = 3 
CD 80 5 


2 . 


Tính MN : 

MN 


Ta có : 


PQ 
MN = 


12 

7.PQ 

12 


và PQ = 24cm 
7.24 


12 


= 14 (cm) 


Tính X, y, z : 

• AABC có MN // BC. 

Áp dụng định lí Ta-lét, ta có 
AM AN 


MB 


_ hay 1 = 1 
NC 5 X 


X = 


5.8 


= 20 



AABC có HK // BC. 

Áp dụng định lí Ta-lét, ta có 
HB 
AB 

14.12 


^hay^ = l| 
AC 14 28 


y = 


28 


= 6 


• Tương tự ta có : z = 3 (hình 3) 
5. A) PQ // BC : 

Ta có : p = M => PQ // MN 
Mà MN // BC (gt) => PQ // BC 
B) Tính NC : 



8 


AABC có MN // BC, suy ra : ^ ~ hay ị = _. 

MB NC 3 NC 


115 






























=> NC = ^ = 4,8 
5 

C) Tính AQ : 

Do PQ // MN suy ra 


4.8 

=* AQ= ^ = 6,4 
5 


AP = M h 4 

AM AN 5 8 


6. A) Ta có : 


AE 

EB 

AF 

FC 


4 = 
6 = 
_ 8 _ 
12 


AE 

EB 


AHi _ AF _ £ ^ 

— " FC “ 


B) Theo định lí Ta-lét đảo, từ (1) ta có : EF // BC (2) 


AE AF EF 

C) Theo hệ quả của định lí Ta-lét, từ (2), ta có : - - gQ 


8. A) 


AM _ MB 
DN ” NC 
AODN có AM // DN 
AM _ OM 
DN " ON 

AONC có MB // NC 
MB _ OM 
ON 

AM = MB 
“ NC 


o 


NC 

(1) và (2) 


9 . 


DN 

B) Do AM = MB (gt) 
(3) => NC = ND 

So sánh OM và ON : 
ADAB có MO // AB (gt) 
OM DM 
^ AB 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 



(1) 


DA 

ACAB có ON // AB (gt) 

- ^ = ^ ( 2 ) 

AB CB 

Hình thang ABCD có MN // AB // CD (gt) 
DM _ CN 
^ DA CB 



116 


(1) và (2) 


OM 

AB 


ON 

AB 


OM = ON 


10. A) M, o, N thẳng hàng : 

Giả sử tia MO cắt CD tại N\ 

Chứng minh tương tự bài 8, ta có : N’C = N’D 

Mà NC = ND (gt) 

=> N’ trùng với N 

Vậy M, o, N thẳng hàng (đpcm) 

OM _ AB 
B) — = 


ON CD 
AM//NC 
OM = OA 
ON oc 

Do AB // CD 

( 2 ) 

CD oc 



( 1 ) 


(1) và (2) 


OM 

ON 


AB 

CD 


C) So sánh Samnd và Smbcn 

Vẽ MH 1 CD (H e CD) thì MH là đường cao của hai hình thang 
AMND và MBCN, ta có : 

Samnd=|(MA + ND).MH (1) 

Smbcn=|(MB + NC).MH (2) 

Do MA = MB, ND = NC, MH chung 
(1) và ( 2 ) => Samnd = Smbcn 

11. Tính X : 

- Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông OMN ta tính được 
MN = 5cm 

- Do MN // HK (cùng vuông góc với MH) 

OM 


OH 


MN . 12 _ 5 

hay 7 — = — 
HK 18 X 


117 



































=> X = ^^ = 7,5 (cm) 

12 

Vậy X = 7,5cm 

12. • Sử dụng định lý 1 về đường trung bình của tam giác, ta có : 
PB = PD, QA = QC, NB = NC 
• Sử dụng định lý 2 ve đường trung bình tam giác, ta có : 


15. 


A) MP = ^ AB, PN = ^CD 

2 2 

=> MP + PN = ^AB + ^CD 

MN 2 2 

AB + CD 
Vậy MN = - 

B) MQ = ^CD, MP = ^AB 

2 2 

=> MQ - MP = 4 CD - ị AB > 0 (vì CD 

V 2 2 

PQ 

CD - AB 
Vậy PQ = - 

C) MP = i AB, QN = 7 : AB 

2 2 


Vậy MP = QN 


AE AD_, 
AB + AC 


AABC có em // AC (gt) 


AABC có MD // AB (gt) => ^=7 = 


AE _ CM 
AB ” CB 
AD _ BM 
AC " BC 


Cộng (1) và (2) vế theo vế : 

BC 


AE AD 
AB + AC 


CM BM 
CB + BC 


BC 


= 1 


AE AD 
AB AC 



16. Tìm X : 

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác, ta có : 


DB 

DC 


AB , 8 - X _ 4 

= —— hay — = — 

AC X 7 


118 




7(8 - x) = 4x 
llx = 56 
•X = 5,1 (cm) 


17. Tính y : 

MB AB y 7 

Ta có : 7 - 7 — = hay —= —- 
MC AC y +12 13 

=> 13y = 7(y + 12) 

6y = 84 

y = 14 (cm) 

18 . Sabd = ? 

S ADC 

AD là đường phân giác của góc BAC 
BD _ AB _ 12 3 

^ DC ~ AC " 16 " 4 



Vẽ đường cao AH của AABC, ta có : 


. s„ BP 3 

S ADC ẠaH.DC DC 4 


Vậy ẾẠBD = 1 

S ADC 4 

17 9. Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC ta tính được AC = 30cm 

Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác ta tính được AE = X = 9,6cm 

và EC = y = 20,4cm 

20. A) DE // BC : 

AABM có MD là phân giác của AMB A 

DA MA 

Ị ^ DB MB 

AAMC có ME là phân giác của AMC 
EA = MA 
^ EC MC 


( 2 ) 


Ta CÓ : MB = MC (VÌMB = MC) 

(1)và(2) -5Ề = lỀ (3) 

Theo định lý Ta-lét đảo từ (3) suy ra : DE // BC 





119 






























B) AMDE vuông : 

Ta có MD và ME là phân giác của hai góc kề bù AMB và AMC nên 
MD 1 ME hay DMẼ = 90° 

Vậy AMDE vuông tại M 

21. MA = ? 

.. , DC AC 24 8 

AD là phân giác của BAC => 9 3 

AABC có DM // AC (gt) 



Vậy MA = 6,5cm 


22. MN = ? 

AABC có BM là phân giác của ABC 

MA = AB = 15 _ 3 

^ MC " BC 10 2 

MA + MC = 3 + 2 

MC ” 2 

AC 5 , _ 15 5 

=> -rĩ— = — hay —— = — 

MC 2 MC 2 

=> MC = = 6 (cm) 

5 

Do BN 1 BM nên BN là phân giác của 
góc CBx là góc ngoài AABC 


A 



NC _ BC 10 2 NC _ NC 2 

NA " BA “ 15 - 3 w NC + AC NC + 15 3 


120 


=> 3NC = 2(NC + 15) => NC = 30 (cm) 

Do đó MN = MC + NC = 6 + 30 = 36 (cra) 
Vậv MN = 36cin 




23. DE = ? 

• AB 1 AC (gt) và DE // AB (gt) 

=> DE 1 AC hay ẤẼD = 90° (1) 

Âi = Â2 = 45° (gt) (2) 

(1) và (2) => AAED vuông cân tại E 
DE = AE 

AABC có DE // AB (gt) 

DE CE CA - AE CA - DE 


A 



hay 


AB CA CA 
DE 16 - DE 


CA 


(vì AE = DE (cmt)) 


28DE = 192 =>DE = 6,9 (cm) 


24. 


12 16 

=> 16DE = 12(16 - DE) 

Vậy DE = 6,9cm 

DB EC FA _ 0 
DC EA FB ~ ' 

Áp dụng tính châ't phân giác của tam giác, ta có 


DB 

DC 

EC 

EA 

FA 

FB 


AB 

AC 

BC 

AB 

AC 

BC 


= 1 


25. 



DB EC FA _ AB BC AC 
^ DC EA FB ~ AC AB BC 

TT2 DB EC FA • 
ạy DC EA FB 


AP.BM.CN = ? 

Áp dụng tính chất phân giác trong của hai tam giác AMB và AMC, ta có 
AM 


AP 

BP 


BM 




121 































A 


CN CM ... CM.AN 
—ẠẠ = => AM = ———— 
AN AM CN 


( 2 ) 


(1) và (2) => 


AP.BM _ CM.AN 
BP “ CN 


=> AP.BM.CN = BP.CM.AN 



29. Dựng AA’B’C’ đồng dạng với ẠABC theo tỉ số đồng dạng k = 


(3) - Dựng AABC bất kì. 

(2) - Dựng tia Ax nằm ngoài AABC 
và trên Ax đặt ba đoạn thẳng liên 
tiếp bằng nhau AM = MN = NP 
(1) - Vẽ đoạn thẳng PB rồi từ N 
dựng NB’ // PB (B’ e AB) 

(4) - Từ B’ dựng B’C’ // BC (C’ G AC) 
AAB’C’ là tam giác cần dựng 



30. CVamn = ? 

Do MN // BC (gt) 

AM _ AN __ MN 
~ AB AC BC 

AM AN MN AM + AN + MN _ CV AMN 3 


^ AB AC BC AB + AC + BC CV ABC 5 A 



31. AABC ~ AMNP 

AB 6 3 AC 9 3 , BC _ 12 _ 3 
a CÓ : MN " 8 - 4 ; MP 12 4 ’ NP 16 4 
^ AB AC = BC = 3 (í:) 

^ MN ” MP NP 4 

=> AẠBC ~ AMNP (c.c.c) 


122 


co I co 




32. 


(*) CV ABC _ Ề. 

CVmnp 4 

- Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng. 

- Tỉ số độ dài hai cạnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng là tỉ số 
đồng dạng. 

13 


Theo đề bài, ta có : 


y 15 

y - X = 14 (cm) 


34. 


36. 


Từ đó ta tính được : X = 91cm ; y = 105cm 

AAMN đồng dạng với tam giác nào ? A 

Ta có AM.AB = AN.AC 

AM _ AN 
^ AC " AB 

Hai tam giác AMN.và ACB 

có : A chung 

AM = AN 
AC " AB 

Vậy AAMN ~ AACB (c.g.c) 

A) AABD ~ ACAE : 

Ta có : Ai + Â 2 + A 3 = 180° 

=> Âi + Â3 = 180° - Â2 = 180° - 90° = 90° (1) 
AABD vuông ở D (gt) 

=> Âi + Bi = 90° (2) 

(1) và (2) => Bi = Ẵ 3 
Hai tam giác ABD và CAE 
Có : D = Ê F 90° (gt) 

Bi = Â3 (cmt) 

Vậy AABD ~ ACAE (g.g) 




123 





































B) BCED là hình thang vuông : 

Ta có : BD // CE (cùng ± với xy) và D = Ê = 90° (gt) 
Vậy tứ giác BCED là hình thang vuông 

C) Nếu xy _L AM thì BD + CE = BC 
Ta có : MB = MC (gt) (1) 


AM // BD // CE (vì cùng 1 với xy) 

=> AD = AE (2) 

(1) và (2) ==> MA là đường trung 
bình của hình thang BCED 

BD + CE 


AM = 


(3) 


AM là đường trung tuyến ứng với 
cạnh huyền BC của AABC nên : 
BC 



AM = 


(3) và (4) 


(4) 

BD + CE = BC 


37. AC = ? 

Ta có : AABC ~ ADEF (g.g) 

=> f vl ĂB = § = íl (1) 

DE DF 3 1 DE 6 3 ) 

AC = 4 

^ AC-DF 4_^3 

3 ĩ 

=> AC = 12 (cm) 

39. A) ACED cân : 

Ta có : Ci = ồ 2 (gt) 

Di = C 2 (so le trong) 

=> Ci = Di 

Do đó ACED cân tại E 
B) Tứ giác CEDF là hình thoi 

ACED có đường cao EH nên cũng là đường trung trực của CD (1) 
ACEF có đường phân giác CH cũng là đường cao nên CH là đường 
trung trực của EF (2) 


A 



124 


ĩ 


40. 


(1) và (2) => Tứ giác CFDE có hai đường chéo EF và CD là hai trục 
đối xứng của tứ giác đó 
Vậy CFDE là hình thoi 
C) AADE ~ ADBF 

Do DE // BC (gt) => ẤDẼ = Ồ (đồng vị) 

Do DF // AC (cmt) => Â = BDF (đồng vị) 

Vậy AADE ~ ADBF (g.g) 

So sánh AM và A’M’ 

Do AABC ~ A’B’C” có Â = Ã' và hai cạnh tương ứng là AB và A’B’ 

Ồ = B' 


AB BC 1 
A^' _ B'C' 2 


AB 
vì 


= 3 = 1 
A'B' “6 2 


Ta có : BM = ỈBC và B’M’ = ỈB'C' 
2 2 



Vậy AM = — A’M’ 

2 

41 ^MNP _ 9 
®IIIK 

AMNP ~ AHIK 
N = ĩ 

MN NP _ 5_ = 1 
IK _ 15 3 


H 



HI IK 15 3 

Hai tam giác MEN và HFI có : E = F = 90° và N = I 


125 





































Do đó AMEN ~ AHFI 


ME _ MN _ 1 
3 


HF HI 


1 

Ta có : = Ẵ 

S HIK - 
2 


- ME.NP 


ME NP 


HF.IK 


HF IK 


1 1 
3 3 


Vậy 


5 hik 


Nhận xét: Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng hằng bình 
phương tỉ số dồng dạng. 


43. A) ADBM ~ AMCE : 

Ta có : BD. CE = MB 2 
Hay BD.CE = MB.MB 
BD MB 


MB CE 
Do MB = MC (gt) 
BD MB 


Nên 


( 1 ) 



MC CE 

AABC cân tại A nên B = c (2) 

(1) và (2) => ADBM ~ AMCE (c.g.c) 

B) ADBM ~ ADME : 

Từ kết quả trên suy ra : Í)MF = B = c 

Ố = DME (cmt) 

Hai tam giác DBM và DME có : 


BM 

ME 


BD 


DM 


Do đó ADBM ~ ADME 
C) DM là tia phân giác của góc BDE 
Do ADBM ~ ADME (cmt) 

=> Di = D 2 

Vậy DM là tia phân giác của góc BDE 

45. So sánh BC và AD : 

Hai tam giác ABD và BDC có : 


126 


AB BD _ 1 
BD CD 2 

Bi = Di (so le trong) 

Do đó AABD ~ ABDC 

=> ^ = ị => BC = 2AD 
BC 2 

46. Gợi ý: Chứng minh AABM ~ 
Suy ra : ABM = ACB 


A 4 B 



AACB (c.g.c) 


(Học sinh tự làm) 

47. Tính AD = ? 

Vẽ tia Bx song song với AD cắt tia CA tại E 
Ta có AABE là tam giác đều 
=> AB = AE = BE = 4m 
ACBE có DA // BE => ACAD ~ ACEB 
CA AD . 6 AD 

^ CẼ 


AD , _ 6 
■ 3 — hay ——— 
BE 6 + 4 


10 


4.6 

AD = = 2,4 (m) 

10 



48. 


Vậy AD = 2,4m 

_L - 9 
OE 

ADAB có eo // AB (gt) 
=> ADEO ~ ADAB 

=> ( 1 ) 

AB DA 

AACD có eo // DC 


=> = ( 2 ) 

CD AD 



Cộng (1) và (2) vế theo vế, ta có 


OE OE 
AB + CD 


DE AE 
DA + AD 


OE OE 
AB + CD 


DE + AE AD 


AD 


AD 


= 1 => 


1 

OE 


J_ 1 
AB + CD 


127 


































49. AD = ? 


c chung 

Â2 =b = ±Â 

\ 6 J 

Do đó ACAD ~ ACBA 


AD _ AC AD _ 10 
^ AB - BC ay 6 12 



Vậy AD = 5cm 

50. A) AAMD ~ ACDN : 

AAMD có BN // AD => AAMD ~ ABMN (1) 
ANCD có BM // CD => ACDN ~ ABMN (2) 
(1) và (2) => AAMD ~ ACDN 
B) AM.CN = AD.DC : 

Từ kết quả trên suy ra : 

AM AD 


CD CN 
C) ID 2 = IM.IN : 

AIAD ~ AICN 


AM.CN = AD.CD 



ID _ LA 
IN " IC 


AIAM ~ AICD 

(1) và (2) 


IM _ ĨA 
ID ~ IC 


( 1 ) 

( 2 ) 


= => ID 2 = IM.IN 

IN ID 


51. Có ba cặp tam giác vuông đồng dạng : 

AAHB ~ ACHA ; AHBA ~ AABC ; AHAC ~ AABC 
(Học sinh tự chứng minh) 

52. Giả sử ta có AABC vuông tại A, có BC = 25cm, AB = 15cm. 

Vẽ AH vuông góc với BC tại H thì CH là hình chiếu của cạnh AC trên BC. 


128 



Tính HC = ? 

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào AABC, ta có 
AC 2 = BC 2 - AB 2 = 25 2 - 15 2 = 400 
=> AC = 20 (cm) 

ACHA ~ ACAB (vì có c chung) 



CH CA , _ CH 20 _ _ 20.20 _ 

=> —— = hay = — => CH = —— = 16 (cm) 

CA CB 20 25 25 

Vậy CH = 16cm 


53. Ta có : BC = n/aB 2 + AC 2 = V9 2 + 12 2 = V225 = 15 (cm) 


=> CD = 7BD 2 - BC 2 = 725 2 -15 2 = Tiõõ = 20 (cm) 



Ta có : BC = 4 + 9 = 13 (cm) => BM = ^BC = 6,5 (cm) 

2 

=> HM = BM - BH = 6,5 - 4 = 2,5 (cm) 

Do đó Sham = ^ AH.HM = ỉ 6.2,5 = 7,5 (cm 2 ) 

2 ^ 

Vậy Sham = 7,5cm 2 


129 











































55. Tính cạnh hình vuông MNPQ : 

MN AM 


AABC có MN // AB 

AABH có mi // BH : 

MN AI 


BC AB 
AI AM 


(1) 

— = — ( 2 ) 
AH AB 

(3) 


A 



mà AI = AH - IH = 20 - MN (vì IH = MN) 

(3) -> Mỉ = 2Q ~ MN => 20MN = 600 - 30MN => MN = 12 (cm) 
30 20 

Vậy cạnh hình vuông MNPQ là 12cm 


56. CD = ? 

AABD ~ ADAC 

(hai tam giác vuông có Di = Ci) 

AB _ AD 18 _ 24 
^ AD “ CD ay 24 " CD 

9.4 9.4 

=> CD = = 32 (cm) 

18 

Vậy CD = 32cm 

57. DF = ? 


A 18 B 



Ta có : AD = 4AB = ỉ.15 = 5 (cm) 
3 3 



Từ ABDE (Ê = 90° ) suy ra : 

BE 2 = BD 2 - DE 2 = 10 2 - 8 2 = 36 
=> BE = 6 (em) 

Hai tam giác vuông ADF và EBD có : Di = Bi (đồng vị) 


L30 


Do đó aADF ~ AEBD 

AD DF 5 = DF 
BE BD y 6 10 

Vậy DF = 8,3cm 
AB 


DF = ^*8,3(cm) 
6 


58. ^ = ? 

AC 


Ta có : BC = 2.AM = 2.15 = 30 (cm) 

Từ AAHM vuông tại H suy ra : MH = 9cm 
=> HC = 15 + 9 = 24 (cm) 

AAHB ~ ACHA 

AB _ AH _ 12 _ 1 
AC HC " 24 " 2 
AB 1 



=> 


Vậy 


AC 


59. 


Sabc = ? 

AAHB ~ ACHA 

BH _ AH _ AB _ 3 
"" AH HC ~ AC " 4 


A 


( 1 ) 


HB = —^ = 4,5 (cm) 

4 4 

4.AH 4.6 0 

HC = ——— = = 8 (cm) 

3 3 

=> BC = BH + HC = 4,5 + 8 = 12,5 (cm) 

Do đó Sabc = \ AH.BC = ì 6.12,5 = 37,5 (cm 2 ) 

2 2 

Vậy Sabc = 37,5cm 2 

80. Sabc = ? 

• AAHB ~ ACHA A 

HB AH 
^ AH ' HC 

=> HB.HC = AH 2 = 4 2 = 16 (1) 

HB _ 1 
HC 4 

(1) và (2) => 4HB 2 = 16 => HB 2 = 4 

(2) => HC = 4.2 = 8 (cm) 


H 


HC = 4HB (2) B' 


HB = 2 (cm) 



/ 4 



n 

ị 

ỉ 


131 








































Ta có BC = HB + HC = 2 + 8 = 10 (cm) 

Do đó Sabc = ÌAH.BC = 1.4.10 = 20 (cm 2 ) 
2 ^ 

Vậy Sabc = 20cm 2 

62. Điểm D nằm giữa hai điểm H và M : 


Do AB < AC (gt) nên DB < DC (1) 

Cộng hai vế của (1) với DB, ta có : 

2DB < DC + DB (2) 

BC 

Do MA = MB = ^BC (gt) nên BC = 2BM 
2 


A 



(2) ^ 2DB < 2MB => DB < MB (3) 

AABC có AB < AC => B > c => > 0 

Từ AAHB suy ra BAH = 90° - B (4) 

Từ aABC => Â + B + C = 180° => Y + ^ = 90 ú 


(4) => BAH = 


ABC 
—— + — + — 
2 2 2 



B-C 

2 



vì BAD = ặ 
2 


BAH < BAD 

Cạnh AH nằm giữa hai cạnh AB và AD => BH < BD (5) 


(3) và (5) => BH < BD < BM 

Vậy điểm D nằm giữa hai điểm H và M 


63. A) KH // BC : 

Hai tam giác vuông BCH và CBK có : c = B và BC chung 
Do đó ABCH = ACBK (ch.gn) 

=> CH = BK 

Do AB = AC (gt) 

=> AK = AH => AAKH cân tại A 


132 


Ki = 90° 


(1) 


AABC cân tại A 


B = 90° - 


Â 


( 2 ) 


2 

(1) và (2) => Ki = Ố 
=> KH//BC 
B) AI 1 BC : 

Ta có o là trực tâm của AABC 



AI đi qua o nên AI là đường cao thứ ba của AABC 
Do đó AI _L BC 


1 


C) BO.BH = ^BC 2 
2 


Ta có : ABIO ~ ABHC 
BO = Bĩ 
BC ” BH 

BO.BH = BI.BC (*) 

AABC cân tại A nên đường cao AI cũng là đường trung tuyến 


IB = IC = ABC 
2 


(*) 


BO.BH = —BC .BC = 4bC 2 


Vậy BO.BH = ABC- 
2 


Ta có : 


64. ABCD là hình gì ? 

AB = 4 _ 2 
BD 10 5 

AD _ 8 _ 2 
BC 20 5 

BD 10 2 

CD 25 _ 5 
AB _ AD _ BD = 2 
BD ” BC CD 5 

AABD ~ ADBC 
ẤBD = BDC 


A 4 B 



133 




























=> AB//CD 

Vậy ABCD là hình thang 


65. A) AAHB ~ AAKC 

(Hai tam giác vuông có A chung) 

B) => M = 44^ AK.AB = AH.AC 
AK AC 

D) Hai tam giác AHK và ABC có : 

A chung 

4^ = 4?- (suy từ AK.AB = AH.AC) 
AB AC 


A 



Do đó AAHK ~ AABC (c.g.c) 


66. Tương tự bài 65, ta chứng minh được : APAN ~ APBC=> ANP- ACB-45 0 
68. ABMC là tam giác gì ? 


Ta có : MD = AD - AM = 17 - .8 = 9 (cm) 


Hai tam giác vuông ABM và DMC có : 

AB = AM _ 2 
MD ” CD 3 

Do đó AABM ~ ADMC => Mi = c 
mà c + M 3 = 90° 

=> Mi + Ms = 90° => M 2 = 90° 

Vậy ABMC vuông tại M 


A 6 B 



69. A) BD = ? 

Từ AABD vuông tại A 
=> BD 2 = AB 2 + AD 2 = 24 2 + 18 2 = 900 
=> BD = 30cm 
B) AH = ? 

Ta có S ABD = ^ AB.AD = ^ AH.BD 


A 24 B 



134 


=> AB.AD = AH.BD hay 24.18 = AH.30 

=> AH = = 14 ’ 4 (cm) 

30 

C) Tính DH : 

AAHD ~ ABAD 

AH DH , 14,4 DH 

=> —= —=r hay _ = —— 

AB AD 24 18 

14.4.18 

=> DH = ’ = 10,8 (cm) 

24 

* Ghi chú: Có thể áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông AHD để 
tính DH 

70. HK = ? 

Ta có : Ai = Di (cùng phụ với D 2 ) và Di = Hi (đồng vị) 

=> Ai = Hi 

=> AAHD ~ AHKB 

AH AD _14,4 18 

=> = TTir bay ~ 

HK HB HK 19,2 

(Vì HB = BD - DH = 30 - 10,8 = 19,2 (cm)) 

TTỴr 14,4x19,2 _ 

=> HK = -—-= 15,36 (cm) 

18 

Vậy HK = 15,4cm 


135 
























Chương IV HÌNH LANG trụ đứng 

HÌNH CHÓP ĐỀU 


I. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 

a. MẾN THỨC CắN NHỚ 


© Hình hộp chữ nhật 




Hình hộp chữ nhật là hình không gian 
có 6 mặt đều là những hình chữ nhật. 

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đĩnh, 
12 cạnh. 

Hai mặt của một hình hộp chữ nhật 
không có cạnh chung gọi là hai mặt đôi 
diện và dược xem là hai đáy của hình 
hộp chữ nhật. Khi đó các mặt còn lại là 
các mặt bên. 



© Hình lập phương 

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau. 

© Mặt phẳng và đường thẳng 

a) Mặt phẳng : Biểu diễn một mặt phẳng bởi một hình bình hành 
Ví dụ : Mặt phăng (P) (hình bên) 

Kí hiệu : mp(P) 

(Aemp(P) ỵ 
ì B e mp(P) 

- Điếm c không thuộc mp(P), kí hiệu c Ế mp(P) 


- Điểm A và B thuộc mp(P), kí hiệu 



b) Đường thẳng 

Nếu một dường thẳng a đi qua hai điểm A và B của mp(P) thì mọi 
điểm của a đều thuộc mp(P). Kí hiệu a c mp(P) 

• Trong không gian hai đường thẳng gọi là song song với nhau nếu 
chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có diêm chung 

• Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thăng thứ 

ba thì song song với nhau.___ 


136 


© Đường thẳng song song với mặt phẳng 

Nếu dường thẳng a khống thuộc mp(P) và song song với một dường 
thẳng b nằm trong mp(P) thì a song song với mp(P). 

Kí hiệu : a // mp(P) 

© Hai mặt phẳng song song 


Nếu mp(Q) chứa hai dường thẳng cắt nhau mà cùng song song với 
inp(P) thì mp(Q) song song với mp(P). 



• Hai đường thẳng a và b 

GT 

cắt nhau đều thuộc mp(Q) 


• a // mp(p) ; b // mp(p) 

KL 

mp(Q) // mp(P) 




• Nếu một dường thăng song song với một mặt phắng thì chúng không 
có điểm chung 

• Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung. 

• Hai mặt phăng phân biệt có một điểm chung thì chúng có chung một 
dường thắng đi qua điếm đó. Ta nói hai mặt phẵng này cắt nhau. 

© Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

Một đường thẳng a vuông góc với mp(P) nếu nó vuông góc với hai đường 
thẳng cắt nhau bất kì nằm trong mp(P). 


GT 


KL 


• Hai đường thẳng b và c nằm 
trong mp(P) và cắt nhau tại o 

• a 1 b và a 1 c 


a 1 mp(P) 



® Hai mặt phẳng vuông góc 

Khi một trong hai mặt phăng chứa một đường thẳng vuông góc với mặt 
phăng còn lại thì hai mặt phăng đó vuông góc với nhau. 


GT 


KL 


a c p 
a 1 (Q) 



(P) 1 (Q) 


£ 


137 



















































Ghi chú: mp(P) vuông góc với mp(Q) 

Kí hiệu (P) 1 (Q) 

® Công thức tính diện tích, thể tích 

• Hình hộp chữ nhật 

- Diện tích xung quanh : 
s xq = (a + b).2.c 

- Diện tích toàn phần : 

Stp = s xq + 2Sdáy = 2ab + 2bc + 2ac 

- Thể tích : V = abc 

• Hình lập phương : 

- Diện tích xung quanh : s xq = 4a 2 

- Diện tích toàn phần : s t p = 6a 2 

- Thể tích : V = a 3 



ữ. MI Tập 


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


* 


1 . 


Hình vẽ bên cho biêt ABCD.MNPQ 
là hình hộp chữ nhật với các kích 
thước đă ghi trên hình 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong 
các bài 1, 2, 3 và 4 sau đây : 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AD//BC//NP//MQ 
c. mp(ABCD) // mp(MNPQ) 



M Q 


B. AC // mp(MNPQ) 

D. A), B), C) đều đúng 


2. Câu nào sau đây sai : 

A. AM 1 mp(MNPQ) B. MP 1 mp(DCPQ) 

c. (ABNM) 1 (MNPQ) D. (ABCD) 1 (DCPQ) 

3. Diện tích xung quanh của hình ABCD.MNPQ băng : 

A. 440cm 2 B. 450cm 2 c. 480cm 2 D. 500cm 2 


138 


5. 


6 . 


Thể tích của hình ABCD.MNPQ là : 
A. lOOOcm 3 B. 1065cm 3 

Hình vẽ bên cho biết ABCD.IHKG 
là hình hộp chữ nhật với các kích 
thước đã ghi trên hình. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong 
các bài 5, 6, 7 sau : 

Độ dài đoạn thẳng AK bằng : 

A. 40cm B. 45cm 

c. 48cin D. 50cm 

Tứ giác ACKI là hình gì ? 


c. 1056cm 3 D. 1256cm 3 


B 15cm c 



Câu trả lời nào sau đây đúng : 

A. Hình thang B. Hình bình hành 

c. Hình chữ nhật D. Hình vuông 


7. Diện tích toàn phần của hình ABCD.IHKE bằng : 

A. 1744cm 2 B. 1854cm 2 c. 1848cm 2 D. 1944cm 2 

8. Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật, biết rằng chúng tỉ lệ 
với 3, 4, 5 và thể tích của hình hộp là 1620cm 3 . 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 9cm, 12cm, 15cm B. lOcm, 12cm, 16cm 

c. 8 cm, 14cm, 16cm D. Một kết quả khác 

9. Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 864cm 3 . Thể tích của 
hình này là : 

A. 1708m 3 B. 1728m 3 c. 1780m 3 D. 1802m 3 

10. Một bể nước hình hộp chừ nhật có chiều dài 5m. Lúc đầu bể không có 
nước. Sau khi đổ vào bể 140 thùng nước, mỗi thúng chứa 30 lít nước thì 
mực nước trong bể cao l,4m. Chiều rộng của bể nước bằng : 

A. 0,4m B. 0,5m c. 0,6m D. Im 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Câu 

D 

B 

A 

c 

B 

c 

D 

A 

B 

c 


139 
































































II. HÌNH LẢNG TRỤ ĐỨNG 

a. KIẾN ĨHÍÍC CầN NHỞ _ 

© Hình lăng trụ đứng 

Ba hình lăng trụ dưới đây là những hình lăng trụ đứng (còn gọi tắt là 



Ghi chú: Trong hình lăng trụ đứng, chẳng hạn hình 1,-ta có : 

• A, B, c, A\ B\ ơ là các đỉnh. 

• AA\ BB\ Cơ song- song và bằng nhau, được gọi là các cạnh bên và 
độ dài một cạnh bên gọi là chiều cao của hình lăng trụ đứng. 

. Các tứ giác ABB’A\ BCƠB’, ACƠA’ là các hình chữ nhật gọi là các 
mặt bên. 

• Hai tam giác ABC và A’B’C’ bằng nhau và nằm trong hai mặt phàng 
song song gọi là hai đáy. 

© Diện tích, thể tích của hình lăng trụ đứng : 

• Diện tích xung quanh : Sxq = 2p.h 
(p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao) 

• Diện tích toàn phần : s lp = s xq + 2Sđảy 

• Thể tích : V = Sdáy X h __ 

ữ. m TẬP 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


11. Hình vẽ bên cho ta hình ảnh một lãng trụ đứng tam giác 

Hãy diên vào chô châm dẽ dược cau dung 

A. Hình lãng trụ đứng đã cho có hai đáy 
là hai tam giác nên gọi là lăng trụ 
đứng ., kí hiệu : . 

1V1 

h 

~ỉ 


140 


B. Hai mặt đáy cua lăng trụ đứng là . 

c. Các mặt bên của lăng trụ đứng là . 

D. Chiều cao của lăng trụ đứng là độ dài đoạn thăng 

* Hình vẽ cho biết ABC.A’B’C’ là hình 
lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài 
12, 13, 14 sau đây. 

12. Diện tích xung quanh của hình làng trụ 
đứng bằng : 

A. 245cm 2 B. 288cm 2 

c. 298cm 2 D. 318cm 2 

13. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng bằng : 

A. 236cm 2 B. 286cin 2 c. 308cm 2 D. 336cm 2 

14. Thể tích của hình lăng trụ đứng bằng : 

A. 286cm 2 B. 386cm 2 c. 288cm 2 D. 310cm 2 

15. Cho hình lăng trụ đứng đáy là hình vuông cạnh 15cm, diện tích xung 
quanh là 1440cm". Chiều cao của hình kăng trụ đứng bằng : 

A. 24cm B. 25cm c. 26cm D. 26cm 



C’ 


12 cm 


A 


16. Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh 12cm, chiều cao 
là 21cm. Thê tích hình lăng trụ đứng này là : (Kết quả lây đến chừ sô 
hàng đơn vị, cho biết \Í3 = 1,73) 

A. 1288cm 3 B. 1308cm 3 c. 1388cm 3 D. 1400cm 3 


Hình vẽ bên là một lăng trụ đứng, 
đáy là hình thang vuông, với các 
kích thước đã ghi trên hình. 

Hãy chọn câu trả lời đúng của 
bài 17, 18, 19, 20. 

17. Câu nào sau đây sai : 

A. Các cạnh song song và bằng 


15cm 


cạnh AA’ là BB’, cc\ DD’ 

B. Các mặt bên ABB’A’ 
bằng nhau. 



BCC’B’, DAA’D’ là các hình chữ nl ạt 


c. Hai mặt đáy ABCD và A’B’C’D’ là hai hình thang vuông I ang nhau 
D. Chiều cao của hình lăng trụ đứng là 15cm 


141 






























































18. Diện tích xung quanh của hình lãng trụ đứng là : 

A. 634cm 2 B. 688cm 2 c. 700cm 2 D. 705cm 2 

19. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là : 

A. 791cm 2 B. 831 cm 2 c. 921cm 2 D. 950cm 2 

20. Thể tích của hình lăng trụ đứng là : 

A. 1424 cm 3 B. lSOOcm 3 c. 1620cm 3 D. 1802cm 3 


Bài 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Câu 

X 

B 

D 

c 

A 

B 

B 

D 

c 



III. HÌNH CHÓP ĐỂU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỂU 

a. MẾN ĩtíứe CẦN NHỚ _ 

0 Hình chóp 

• Hình chóp là hình có mặt đáy là một 
đa giác và các mặt bên là những tam 
giác có chung một đính. Đỉnh chung 
này gọi là đỉnh của hình chóp (S). 

♦ Đường thẳng đi qua đính và vuông góc 
với mặt đáy gọi là đường cao (SH) của 
hình chóp. 

Hình vẽ bên, hình chóp S.ABCD có 
đỉnh là s và đáy là tứ giác ABCD, ta 
gọi đó là hình chóp tứ giác. 

(D Hình chóp đều 

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một da gmc deu cac mạt I 
bên là những tam giác cân bằng nhau có chung dĩnh (là đinh của 

. Chân đường cao của hình chóp đều là tâm đưông tròn di qua các đỉnh 
của đa giác đáy. 


s 




• Đường cao của mỗi mặt bên vẽ 
từ đỉnh hình chóp đều được gọi 
là trung đoạn của hình chóp đó. 

S.ABCD là hình chóp đều có : 

o s : đỉnh hình chóp 

o ABCD : hình vuông (đa giác đều) 

o SH : đường cao hình chóp đều 
thì H là tâm đường tròn đi qua 
bốn đỉnh A, B, c, D. 

o Các mặt bên SAB, SBC, SCD, SDA là những tam giác cân bằng 
nhau. 

o Đường cao SM của mặt bên gọi là trung đoạn của Sabcd- 

® Hình chóp cụt đểu 

• Cắt hình chóp đều bằng một mặt 
phẳng (P) song song với đáy. Phần 
hình chóp đều nằm giữa p và mặt 
đáy là hình chóp cụt đều. 

• Nhận xét: Mỗi mặt bên của hình 
chóp cụt đều là một hình thang cân. 

© Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đểu 

• Diện tích xung quanh hình chóp đều bằng nửa chu vi đáy nhân với 
trung đoạn. 



Công thức |s x( , = p.d| (p : nửa chu vi đáy, d là trung đoạn) 

® Công thức tính thể tích của hình chóp đểu 

• Thể tích của hình chóp đều bằng 

tích -r diện tích đáy với chiều cao. 

3 


Cộng thức V = ^ s.h 

3 


(S là diện tích đáy, h là chiều cao) 
Ghi chú: 



Người ta cũng nói “thể tích của khối lăng trụ, khối chóp,...” thay cho 
“thể tích cưa hình lăng trụ, hình chóp,...” _ 


143 































































(D Công thức tinh diện tích xung quanh hình chóp cụt đểu 

Chu vi đáy lớn là 2p, chu vi đáy nhỏ là 2p\ mặt bên là hình thang 
cân, có đường cao là d t hì diên tích xung quanh hình chóp cụt đều 


được tính theo công thức ỊSxfl = (p + p’)- d 


ll ữìll ĩập 

Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng 


21 . 


Hình chóp nào trong bốn hình chóp dưới đáy là hình chóp dêu : 


Si 



s 2 



ABCD là hình bình hành 


Sa 



MNPQ là hình thoi 
A. Hình 1 B. Hình 2 


s, 



Hình 4 


EFGH là hình vuông 
c. Hình 3 D. Hình 4 


22. Câu nào sau đây đúng 

A. Giao điểm ba đường cao cùa một tam giác đều là tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác dó. 

B. Giao điểm hai đường chéo của một hình vuông là tâm đường tròn 
11 !: ':I i tiếp hình vuông dỏ. 


c. Chân đường cao của hình chóp đều là tâm đường tròn ngoại liếp 
đa giác đáy. 

D. A), B), C) đều đúng 

* Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh bên bằng 20cm, cláy 
là tam giác dều cạnh 12 cm. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài 23, 24, 25. 

23. Gọi SO là chiều cao của hỉnh chóp đều S.ABC, thì độ dài của so bằng : 
A. 17,8cm 13. 18,8cm c. 20,5cm D. 21,3cm 

(Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất) 


24. Gọi SM là trung đoạn của hình chóp đều S.ABC thì độ dài cùa SM băng : 

A. 19,lcm 13. 19,5cm c. 20,8cm D. 21,3cm 

(Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ nhất) 

25. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều S.ABC bằng : 

A. S xn = 287cm 2 ; V = 350cm :ì B. S XC ị = 310cm 2 ; V = 365cm 3 


XC 1 

c. S X q = 344cm 2 


V = 395cm 


28Ycm ; V = ooUcm 15. B xq = 310cm ; V 

344cm 2 ; V = 390cm 3 D. s xq = 431cm 2 ; \ 

(73 =1,73, kết quả lấy đến chữ sô' hàng đơn vị) 

26. Cho hình chóp đều S.ABCD đáy là hình vuông ABCD cạnh 8 m, cạnh 
bên là 14m, chiều cao là so, trung đoạn là SM. 

Cáu nào sau đây sai : 


A. SO = 12, 8 m ; SM = 13,4m 


B. s xq = 214,4m i 


s 


c. s t p = 278,4m 3 D. v=819m 3 

27. Cho hình chóp đều S.ABCDEF đáy là lục giác đều ABCDEF cạnh 6 cm, 
chiều cao của hình chóp là h = 15cm. Thể tích hình chóp này bàng : 

A. V = 25ũV3cm 3 B. V = 270T3cm 3 

c. v = 31072cm 3 D. V = 33072cm 3 

* Hình vẽ cho biết S.ABCD là hình chóp 
đều. đáy là hình vuông ABCD cạnh 12cm, 

SH = 24cm, mp(MNPQ) // mp(ABCD), 

SI 1 

= -- và tứ giác MNPQ là hình vuông. 

SH 4 

Hãy chọn càu trả lời đúng trong các bài 
28, 29, 30 sau đây : 

28. Độ dài SI bằng : 

A. SI = Gcm B. SI = 8 cm 

c. SI = lOcm D. SI = 12cm 
































D. 4cm 


29. Độ dài cạnh hình vuông MNPQ bằng : 

A. l,5cm B. 2cm c. 3cm 

30. Thể tích của hình chóp cụt đều ABCD.MNPQ bằng : 

A. 997cm 3 B. 1070cm 3 c. HOOcm 3 D. 1134cm 3 

ĐÁP ÁN 


Bài 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Câu 

D 

D 

B 

A 

c 

D 

B 

A 

c 

D 


ÔN TẬP CHƯƠNG IV 

a. KIẾN THỨC CầN NHỚ 

HÌNH LĂNG TRỤ - HÌNH HỘP - HÌNH CHÓP ĐÊU 


Hình 


Diện tích xung 
quanh 


Diện tích toàn phần 


Thể tích 



* Lăng trụ đứng 

có 

- Các mặt bền là những 

hình chữ nhật 

- Đáy là một đa giác 

* Lăng trụ đểu là 

lăng trụ đứng có 
đáy là đa giác đều 


S X q = 2p.h 

p : nửa chu vi 
đáy 

h : chiều cao 


Stp — S X q + 2S 


Máy 


v = s.h 


s : diện 

tích đáy 

h : chiều 
cao 


Hình hộp chữ nhật 

Hình có sáu mặt 
là những hình chữ 
nhật 


S XQ = 2(a + b )c 


a, b : hai cạnh 
đáy 

c : chiều cao 


Stp = 2(ab + ac + bc) 


V = abc 


Hình lập phương 

Hình hộp chữ nhật 
có ba kích thước 
bằng nhau(các mặt 
đều là hình vuông) 


Svn = 4a' 


Stp — 6 a' 


V = a‘ 


a : cạnh hình 
lập phương 


14 


























































ữ. MI Tập 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 


31. Câu nào sau đây sai : 

A. Lăng trụ dứng : Hình có các mặt bên là những hình chữ nhật, đáy 
là một đa giác 

B. Lăng trụ đều : Lãng trụ đứng có đáy là đa giác đều 

c. Hình hộp chữ nhật: Hình có sáu mặt là những hình chữ nhật bàng nhau 
D. Hình lập phương : Hình hộp chữ nhật có ba kích thước bằng nhau 
(các mặt đều là hình vuông) 

32. Câu nào sau đây đúng : 

A. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là một đa giác đều, các mặt bên 
là những tam giác cân có chung đỉnh. 

B. Chân đường cao của hình chóp đều là tâm của đường tròn đi qua các 
đỉnh của mặt dáy. 

c. Đường cao vẽ từ đỉnh cân của mỗi mặt bên của hình chóp đều được 
gọi là trung đoạn của hình chóp đó. 

D. A), B), C) đều đúng 

* Tính diện tích đáy, diện tích toàn phần, thế tích của một hình lăng trụ 
đứng có chiều cao là 3a, đáy là hình thang cân có đáy lớn bàng 2a, các 
cạnh còn lại bằng a. 

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài 33, 34, 35 sau đây : 


148 


33. Diện tích đáy của hình làng trụ đứng bàng : 

3 


A. ịa 2 sỈ3 
4 


B. -^a 2 n/3 
2 


c. ịa 2 Vs 

3 


34. Diện tích toàn phần của hình lãng trụ đứng bằng : 


A. 9a 2 (l + \Í8) B. 4a 2 

Í2 + 3 ^ 

c. 

3a 2 

fõ + —1 


l 2 ; 



l 2 J 


35. Thể tích của hình làng trụ đứng bằng : 


A. 9a 3 S 


B. 


9a 3 V3 


c. 


10a 3 V3 


D. ịa 2 S 
3 


D. 5a 2 + — 


D. 


8a 3 \Ỉ3 


36. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng có chiều 
cao là 4a và đáy là hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6a và 8a. 

Câu nào sau đây đúng : 


A. s xq = 8la 2 ; V = 94a 3 
c. s xq = 80a 2 ; V = 9Ọa 3 


B. s xq = 75a 2 ; V = 94a 3 
D. s xq = 80a 2 ; V = 96a 3 


37. Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật với các kích thước là : 2m, 3m và 
4m và bể đang đầy nước. Người ta bò vào bể này một tảng đá có hình 
dạng là một hình chóp dều có chiều cao là l,2m, đáy là tam giác đều 
cạnh lm. Hói trong bể còn bao nhiêu lít nước khi tảng đá chìm hoàn 
. toàn trong nước. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 23000/ B. 23827/ c. 23899/ D. 24061/ 



Hình vẽ trên biểu diễn rilột lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng hình trụ đứng, 
BDC là một tam giác cân có các kích thước kèm theo. Tính khối lượng 
của lười rìu, biết khối lượng riêng của sắt là 7,874kg/cm 3 . (Phần cán gồ 
bên trong lười rìu là không đáng kể) 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 1260kg B. 1266kg c. 1400kg D. 1440kg 


149 































39. Hình vẽ bên là chiếc lều của một trại hè với các kích thước ghi trên 
hình. ABC là tam giác vuông cân tại A. Gọi s là diện tích vải bạt cân 
phải có để dựng lều và V là thể tích của lều đó. 


Câu nào sau đây đúng : 

A. s = 30m 2 ; V = 32m 3 

B. s = 32m 2 ; V = 25m 3 
c. s = 45m 2 ; V = 27m 3 
D. s = 48m 2 ; V = 26m 3 



40. Hình đã cho gồm một lăng trụ 
đứng và một hình chóp cụt với 
các kích thước đã ghi trên hình. 
Tính thể tích hình bên. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. V = 175m 3 B. V = 178m 3 

c. V = 280m 3 D. V = 320m 3 



ĐÁP ÁN 


Bài 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Câu 

c 

D 

A 

c 

B 

D 

B 

A 

c 

D 


150 


HƯỚNG DÂN GIẢI 

(Học sinh tự làm những bài không có trong phần hướng dẫn này) 

3. S xq( ABCD.MNPQ) = (AB + CDX2.AM = (8 + 12X2.11 = 440 (cm 2 ) 

4 . V(ABCD.MNPQ) = AB X BC X AM = 8 X 12 X 11 = 1056 (cm ) 

5. Tính AK : 

AABC vuông tại B, ta có : AC 2 = AB 2 + BC 2 = 6 2 + 15 2 = 261 
AACK vuông tại c, ta có : AK 2 = AC 2 + CK 2 = 261 + 42 2 = 2025 

=> AK = \Ị 2025 = 45 (cm) 

Viết gọn lại AK = VaB 2 +BC 2 +CK 2 = Vô 2 + 15 2 + 42 2 
= V2025 = 45 (cm) 

Vậy AK = 45cm 

6. Tứ giác ACKI là hình gì ? 

Do ADEI và CKED là hai hình chữ 
nhật nên : 

AI // CK và AI = CK (vì cùng song 
song và bằng DE) 

=> ACKI là hình bình hành (1) 

Do AI 1 mp(IHKE) 

=> AI ± IK (vì IK c mp(IHKE) và 
IK đi qua I) 

=í> ẤĨK = 90° (2) 

(1) và (2) => ACKI là hình chữ nhật 

7. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ABCD.IHKE là : 

Stp = s xq + 2 S d = (6 + 15).2.42 + 2.6.15 = 1944 (cm 2 ) 

Vậy Stp = 1944cm 2 

8. Gọi a(cm), b(cm), c(cm) là các kích thước của hình hộp chữ nhật. 

Theo đề bài ta có : 7 = 7 = 7 - = k (k là hệ sô' tỉ lệ) 

345 

k 3 = a bc = 1620 = 27 
3.4.5 60 


B 15 c 



151 



























































(Vì thể tích của hình hôp chữ nhật bằng a.b.c = 1620cm ) => k = 3 

* £ •= 3 => a = 9 (cm) * ^ = 3 => b = 12 (cm) * I = 3 => c = 15 (cm) 

3 4 5 

Vậy các kích thước của hình hộp chữ nhật là : 9cm, 12cm, 15cm. 

9. Gọi a(cm) là độ dài của cạnh hình lập phương. 

Diện tích toàn phần của hình lập phương là : 

s lp = 6.a 2 hay 864 = 6.a 2 => a 2 = 864 : 6 = 144 => a = 12 (cm) 

Vậy thể tích của hình lập phương là : V = a 3 = 12 3 = 1728 (cm 3 ) 

10. Tính chiều rộng của bế' nước : 

Lượng nước đô' vào bế là : 

140 X 30 = 4200 (lít) = 4,2m 3 (vì lOOOlít = lm 3 ) 

Lượng nước này lên cao l,4m trong bế' nên diện tích đáy của bể là : 

Sd= 4,2 : 1,4 = 3 (m 2 ) 

Do đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài 5m nên chiều rộng của bể nước là : 

3:5 = 0,6 (m) 

12. AABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm 
=> BC = Vô 2 + ã 2 = Vĩõõ = 10 (cm) 

s xq = C.Vdáy X chiều cao 

= (6 + 8 + 10) X 12 = 288 (cm 2 ) 

13. Stp = s xq + 2S đáy = 288 + 2 ĨỆ = 336 (cm 2 ) 

14. V = s dá y X chiều cao = ^ .6.8.12 = 288 (cm 3 ) 

15. Diện tích xung quanh của 
hình lăng trụ đứng được 
tính theo cóng thức : 

S( X q) = cv dáy X chiều cao 
Hay 1440 = 15 X 4 X h 
=> h = 1440 : 60 = 24 (cm) 

Vậy chiều cao của hình lăng trụ đứng là 24cm 


Đáp số : 0,6m 



16. Thể tích của hình lăng trụ đứng được tính theo công thức : 

V = Sdúy X chiều cao h 

12 2 

Ta có đáy làm tam giác đều cạnh 12cm nên s df jy = — ~ 62,28 (cnr 
Do đó V = 62,28 X 21 = 1307,88 (cm 3 ) 


A 9cm D 


8cn Y 

18cm 

N \l2cni 

13 




15cm 

/1 

Ì7 

V r D 


B’ 


( 


Vậy V = 1308cnv 

* Ta có : CVabcd = 8 + 9 + 12+ 18 = 4 

* ABCD là hình thang vuông nên 
cạnh bên AB = 8cm cũng là đường 
cao của hình thang, suy ra : 

Sabcd = 1(AD + BC).AB 

= ị(9 + 18).8 = 108 (cm 2 ) 

2 

18. Diện tích xung quanh của hình láng trụ đứng ABCD.A’B’C’D' là : 
s xq = CV dáv X chiều cao = 47 X 15 = 705 (cm 2 ) 

19. Diện tích toàn phần ciia hình lãng trụ đứng ABCD.A’B’C’D' là : 
s tp = s xq + 2S dáy = 705 + 2.108 = 921 (cm 2 ) 

20. Thế tích của hình lâng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ là : 

V = s dá y X chiều cao = 108 X 15 = 1620 (cm :i ) 

23. 




M 

Hình 1 

* Hình 1 : Từ tam giác đều ABC cạnh 12cm, vẽ dường cao CM. 

Ta có : CM = —- 3 6>/3 (cm). 

2 


c 


I ỉ 















































Trong tam giác đều đường cao CM cũng là đường trung tuyến, cũng 
là đường trung trực của AB 

Gọi o là tâm đường tròn đi qua ba đỉnh của AABC thì o cũng là 
trọng tâm của AABC, suy ra : 

• oc = ậcM = ậx6V3 =4Vã (cm) 

3 3 

• OM = ịcM = ị X 6^3 = 2S (cm) 

3 3 

• MA = MB = ^AB = 6 (cm) 

2 

Do o là tâm đường tròn đi qua ba đỉnh của AABC nên so là chiều cao 
của hình chóp đều S.ABC, suy ra ASOC vuông tại o. Do đó : 

SO 2 = sc 2 - oc 2 = 20 2 - (4^3 ) 2 = 352 

SO = n/ 352 « 18,76 (cm) 

Vậy SO « 18,8cm 

24 . Ta có MA = MB = 6cm (cmt) 

=> SM là trung tuyến của tam giác SAB cân tại s 
=> SM cũng là đường cao của ASAB 
Từ ASMA vuông tại M, suy ra : 

SM 2 = SA 2 - MA 2 = 20 2 - 6 2 = 364 
SM= >/364 = 19,07 (cm) 

Vậy SM = 19,lcm 

25 . - Diện tích xung quaníi của hình chóp đều S.ABC là : 

Sxq = ^CV abc .SM = ỉ 36.19,1 = 343,8 (cm 2 ) 

2 2 

Vậy s xq « 344cm 2 

- Thể tích của hình chóp đều S.ABC là : 

V = ị.S ARC .SO = 1 12^/3 _ 18 8 = 390 28 (cm 3) 

3 ABC 34 

Vậy V = 390cm 3 

8m 

26 . ABCD là hình vuông cạnh 8m, ta có A 

• AC = ABn/ 2 = 8>/2 (m) 

• OA = oc = OB = OD = 4 V 2 (m) 



D 


c 


• o là tâm đường tròn qua các đỉnh 
của hình vuông ABCD nên SO là 
chiều cao của hình chóp đều S.ABCD 


ASOC vuông tại o, có sc = 14m 
=> SO 2 = sc 2 - oc 2 = 14 2 - (4yÍ2) 2 
=> SO = n/Ĩ6 4 = 12,8 (m) 

ASMC vuông tại M có sc = 14cm, 


và MC = ^BC = 4 (m) 
2 


s 



■B 


=> SM 2 = scr - MC = 14 - 4 = 180 D 


=> SM = VĨ8Õ = 13,4 (m) 

• Diện tích xung quanh của hình chóp đều S.ABCD là : 


Sx, = |cV ABCD .SM = 1.8.4.13,4 = 214,4 (m 2 ) 

• Diện tích toàn phần của hình chóp đều S.ABCD là : 
Stp = s xq + Sabcd = 214,4 + 64 = 278,4 (m 2 ) 

• Thể tích của hình chóp đều S.ABCD là : 


V = is ABCD .SO = -ỉ .64.12,8 = 273,1 (m 3 ) 

3 3 

> 7 .- Các đường chéo của lục giác đều cạnh a chia đa giác này thành 6 
tam giác đều bằng nhau cạnh bằng a. 


Ta có : Sqab = 


a 2 V3 


Sabcdef = 6.S0AB 


Từ đó ta tính được thể tích của hình 
chóp đều đáy là lục giác đều ABCDEF 
cạnh 6cm, và chiều cao 15cm : 

V = = 270V3 (cm 3 ) 

3 4 



E 


D 


8 . Ta có -ỆỊ- = — và SH = 24cm => SI = -SH = ỉ.24 = 6 (cm) 

cu A A d 


. ÍÍTTA SM SI 1 

ASHAc6IM//HA=^ = ^ = ì 


155 

























ASAB có MN // AB và AB = 12cm 

=> ^ = ^ = ỉ => MN = ỈAB =^.12 = 3(cm) 

AB SA 4 4 4 

Ta có V ABCDMNP Q = V SAJ3CD - V SMNP Q = -Sapcd-SH --S MNP Q.SI 

= ị,12 2 .24-ị.3 2 .6 = 1152-18 = 1134 (cm 3 ) 

3 3 

Vậy thế tích hình chóp cụt đều ABCD.MNPQ là : V = 1134cm 3 

33 . Tính diện tích đáy của lăng trụ đứng : 

Giả sứ ta có hình thang cân ABCD (AB // CD) có CD = 2a 


AB = BC = AD = a 

Vẽ AH và BK cùng vuông góc với CD 


• AAHD = ABKC DH = KC = ^a 

2 

Từ AAHD vuông tai H 

=3. AH 2 = AD 2 - HD 2 = a 2 - —a 2 = — 


AH = 


i\/3 


Do đó S ABCD - 


'' 0 + 23^1 ax/3 _ 3a 2 73 
2 ~ 4 


D' 


ị 

a/ 

V a 


n_r 

1 

-ỉ K 


Vậy diện tích đcáy của lăng trụ đứng là 


c 



A 

\ 

3a 

: a 



a/ 

\a 

3a 2 V3 

2 a 



34 . Diện tích toàn phản cùa lăng trụ dứng : 


Ta có : s xq = 2p.h = 5a.3a = 15a' 


2S C ]áy = 2. 


3a 2 V3 _ 3a 2 \Í3 
4 2 


Do đó s t p = 15a 2 + ầ^Ễ. = 3a 2 


.Vã 

5 + 

2 


Vậy s t p = 3a 




5 + -^- 
2 


156 


35 . Thể tích của lăng trụ đứng : 

0 , 3a 2 V3 9a 3 73 

Ta có : V = S(].h = — —.3a = ———— 

4 4 

36 . Giá sử ta có hình thoi ABCD có AC = 8a, BD = 6a. 
Theo tính chất đường chéo hình thoi, ta có : 

AC 1 BD tại o 


B 


AOAB vuông tại o 

*o2 aa2 An2 


AB 


= V25a 2 = 5a 


OD = 3a 

r 

0 

= (4a) 2 + (3a) 2 = 25a^\^ 



c 


D 


- Diện tích xung quanh cưa lăng trụ dứng : s xq = 20a.4a = 80a 2 

- Thể tích của làng trụ đứng : V = 24a 2 .4a = 96a 3 

37 . Số lít nước còn lại trong bế : 

Thể tích của bể là : 2 X 3 X 4 = 24 (m 3 ) 

Số lít nước có trong bế là : 24.1000 = 24000 (/) 

Thể tích của tảng đá là : ~■ 1 3 ■ 1,2 = 0,173 (m 3 ) 

3 4 

Ta đã biết thể tích nước tràn ra bằng thể tích tảng đá. Do đó số lít 
nước tràn ra ngoài bế là : 0,173 X 1000 = 173 (/) 

Vậy số lít nước còn lại trong bể là : 24000 - 173 = 23827 (/) 

Dáp sô': 23827/ nước 

38 . Khối lượng của lưỡi rìu : 

Thể tích của lưỡi rìu : V = Socn-AB = ì 10.4.8 = 160 (cm 3 ) 

2 

Khối lượng của lười rìu là : p = 160.7,874 * 1260 (kg) 

39. Sô vải bạt cẩn có để dựng lều chính là diện tích hai mặt bên (là hai 
hình chữ nhật) và hai đầu hồi (là hai tam giác vuông), do đó : 

Diện tích vải bạt cần có : s = 2.(3.6) + 2. V .3.3 j = 45 (m 2 ) 

Thể tích của lều : V = -.3.3.6 = 27 (m 3 ) 

2 

40. Gọi V] là thể tích của lồng trụ dứng, ta có : Vi = 4.4.6 = 96 (m 3 ) 

Gọi V 2 là thể tích của hình chóp cụt đều, ta có : 

v 2 = 8.8.12--^.4.4.6 = 224 (m 3 ) 

3 3 

Thể tích V của hình đã cho : V = V] + v 2 = 96 + 224 = 320 (m 3 ) 


157 






































ÔN TẬP cuôì NĂM 


BỘ ĐẾ 1 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

* Cho hình thang vuông ABCD (AB // CD) có A = 90,c = -B, 

AB = 14cm, CD = 20cm. 

Hãy chọn câu trả lời đúng ở bài 1 và 2. 

1. Số đo góc B và c của hình thang ABCD là : 

A. B = 120°, c = 60° B. B = 135°, c = 45° 

c. Ồ = 130°, c = 50° D. B = 140°, c = 40° 

2. Diện tích của ABCD bằng : 

A. 102cm 2 B. 120cm 2 c. 130cm 2 D. 145cm 2 

3. Cho tam giác ABC cân ở A, vẽ hai đường trung tuyến BN và CM cắt 
nhau tại G. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. BN = CM B. AAMN cân 

c. MN // BC D. A), B), C) đều đúng 

4. Với đề của bài 3. Câu nào sau đây sai : 

A. AGMN ~ AGCB 

B. Tia AG vuông góc với cạnh BC 
c. G là trực tâm của AABC 

D. AG là trục đối xứng của tứ giác BMNC 

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác AD (D e BC). Gọi E và F 
theo thứ tự là hình chiếu của D trên AC và AB. Tứ giác AEDF là hình gì ? 

Câu trả lời nào sau đây đúng nhất : 

A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật 

c. Hình thoi D. Hình vuông 

ĐÁP ÁN _ 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

Câu 

B 

A 

D 

c 

D 


BỘ ĐỂ 2 


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

1. Xét bài toán “Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền 
BC = 12cm và B = 38° 

Hãy sắp xếp một cách hợp lý các mệtth đề sau đế được lời giải cùa bài 
toán đã cho. 

(1) Dựng góc CBx = 38° 

(2) Dựng Cy JL Bx tại A 

(3) Dựng đoạn thẳng BC = 12cm 

(4) AABC là tam giác cần dựng 
Sắp xếp nào sau đây đúng nhất : 

A. (1) ; (3) ; (2) ; (4) 0- (2) ; (1); (3) ; (4) 

c. (3) ; (1) ; (2) ; (4) V. (3) ; (2) ; (1) ; (4) 

2 . Cho tam giác ABC. Hai tia phân giác của góc B và c cắt nhau tại D. 
Qua D vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và cắt AC ớ N. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. MN = AM + AN B- MN = MB + NC 

c. MN=-BC D- A), B), C) đều sai 

2 

3. Hình vẽ bên cho biết : 

Đường tròn tâm o đường kính AC, và 
đường tròn tâm O’ đường kính AD cắt 
nhau tại hai điểm A và B. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AABC vuông tại B 

c. OO’ = ịcD 
2 

4. Cho tam giác ABC, điểm M di chuyển trên cạnh BC. Gọi I là trung 
điểm của AM. Hỏi điểm I di chuyển trên đường nào sau đây : 

A. Đoạn thẳng nối trung điểm của AB và AC 

B. Đường thẳng song song với BC 
c. Tia AM 

D. Đường tròn tâm A, bán kính AI 



159 




















5 . Tính thể tích cùa lăng trự dứng có chiều cao là 12cm, đáy là tam giác 
ABC vuông tại A, có AB = 6cm, BC = lOcm. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 280cm 3 4 B. 288cin 3 c. 380cm 3 D. 400cm ; 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

Câu 

c 

B 

D 

A 

B 


BỘ ĐỂ 3 

Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng 

1. Cho đa giác có 12 cạnh. Số đường chéo của đa giác này là : 

A. 54 B. 60 c. 64 D. 68 

2. Cho tam giác ABC có AB = AC = 20m, BC = 24m. Kéo dài BA một đoạn 
AD = AB. Tính diện tích tam giác BCD 

Câu nào sau đây dùng : 

A. 280m 2 B. 328m 2 

c. 384m 2 D. A), B), C) đều sai 

3. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, p, Q lần lượt là trung 
điểm cua AB, AC, CD. BD. Tứ giác MNPQ là hình gl ? 

Câu trả lời nào sau đây dũng nhất : 

A. Hình vuông B. Hình bình hành 

c. Hình chữ nhật D. Hình thoi 

4. Cho hình vuông ABCD, M là điểm tùy ý trên BC. Kẽ BPI vuông góc với 
AM tại H, tia BH cắt CD ở N. 


160 


Càu nào sau đây đúng : 
A. AM = BN 
c. Saiih = Smcnh 


B. AAHB ~ ABCN 
D. A), B), C) dều dúng 


Một hình chóp đều có cạnh bên là 30cm, trung đoạn bằng 24cm, đáy là 
tam giác đều cạnh a. Tính chiều cao h của hình chóp (làm tròn kết quả 
đến chữ sò’ hàng đơn vị ; Vế = 1,73) 

Câu nào sau đây đúng : 

A. h = 20cm B. h = 22cm c. h = 28cm D. h = 32cm 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

Câu 

A 

C 

D 

D 

B 


Bộ BỂ 4 

Khoanh vào chừ đặt trước câu trả lời đúng 

Cho hình bình hành ABCD, trên tia đối cả tia AD lấy điểm M, trên tia 
đối của tia BA láy điểm N, trên tia đối của tia CB lấy điểm p và trên 
tia đối của tia DC lấy điểm Q sao cho AM = BN = CP = DQ 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AAMN = ACPQ 

B. Tứ giác MNPQ là hình bình hành 

c. Hai tứ giác ABCD và MNPQ có cùng tâm đôi xứng 
D. A), B), C) đều đúng 

Cho hình thoi ABCD. Trên AB lấy điểm H, trên BC lấy I, trên CD lấy 
điểm K và trên DA lấy điểm E sao cho AH = AE = CI = CK. Tứ giác 
HIKE là hình gì ? 

Câu nào sau đây dũng nhất : 

A. Hình thang yuông Tỉ. Hình chữ nhật 

c. Hình thoi D. Hình bình hành 

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16cm, phân giác 
AD (D e BC). Tính độ dài đoạn thắng AD. (Kết quả lấy đến chữ số 
hàng đơn vị ; V2 = 1,4 ) 

Câu nào sau dây dung : 

A. lOcm B. llcm c. 12cm D. 14cm 


























4. Cho hình bình hành ABCD, gọi H và K là hình chiếu của A trên hai 
đường thẳng BC và CD. 

Câu nào sau đây sai : 

A. HÃk = ÁBC B. AABH ~ AADK 

c. AAHK ~ ABAC D. A) và B) đúng ; C) sai 

5. Tính diện tích xung quanh của hình 
chóp cụt đều đáy là các hình vuông có 
các kích thước trên hình bên. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 236cm 2 B. 245cm 2 

c. 256cm 2 D. Một kết quả khác 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

Câu 

D 

B 

A 

D 

c 


BỘ ĐẾ 5 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dũng 

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 15cm, AC = 20cm. Vẽ hai 
đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại o. Diện tích tam giác OMC băng : 

A. 25cm 2 B. 27cm 2 c. 28cm 2 D. 30cm 2 

2. Xét bài toán “Dựng hình thang vuông (AB // CD) có Â = 90°, AD = 3cm, 
CD = 5cm, BC = 4cm” 

Hãy sắp xếp một cách hợp lí các mệnh đề sau đây đê được lời giải của 
bài toán đã cho : 

(1) Dựng cung tròn tâm c, bán kính 4cm cắt tia Ax ở B 

(2) Kẻ đoạn thẳng BC, tứ giác ABCD là hình thang cần dựng 

(3) Dựng AADC, biết hai cạnh và góc xen giữa : AD = 3cm, CD = 5cm, 
D = 90° 

(4) Dựng tia Ax 1 AD (Ax và c thuộc cùng một nửa mặt phăng bờ là 
đường thẳng AD) 


6 cm 



162 


3. 


Sắp xếp nào sau đây đúng : 
A. (4) ; (3) ; (2) ; (1) 
c. (3) ; (4) ; (1) ; (2) 


B. (2) ; (3) ; (1) ; (4) 
D. (1) ; (2) ; (3) ; (4) 


Cho hình bình hành ABCD, gọi M, N, p, Q theo thứ tự là trung điểm 
của AB, BC, CD, DA. 

Câu nào sau đây sai : 

A. Tứ giác MNPQ là hình bình hành 

B. Nếu ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì MNPQ là hình chữ nhật 

c. Nếu ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì MNPQ là hình thoi 

D. Nếu ABCD có hai đường chéo vừa bằng nhau vừa vuông góc với nhau 
thì MNPQ là hình vuông 

4. Cho tam giác ABC có AB = 3yÍ2 cm, AC = 5%/2 cm, BC = lOcm, đường 

cao AH = 3cm. về phía ngoài AABC vẽ hai tam giác vuông cân ABE 
(vuông tại A) và ACF (vuông tại A). Vẽ hình bình hành EAFM. Tính 
diện tích đa giác BCFME. x 

Câu nào sau đây đúng : 

A. 69cm 2 B. 72cm 2 c. 76cm 2 D. 79cm 2 

5. Cho tam giác ABC có hai đường cao AA\ BB’ cắt nhau tại H. Gọi o là 
tâm đường tròn ngoại tiếp và G là trọng tâm của AABC, M và N theo 
thứ tự là trung điểm của BC và AC. 

Câu nào sau đây đúng : 

A. AOMN ~ AHA’B’ B. H, G, o thẳng hàng 

c * - 2 D * A )> B), c ) đều đúng 

ĐÁP ÁN 


Bài 

1 

2 

3 

4 

5 

Câu 

A 

c 

B 

D 

D 


163 

































